Can ban Phật giáo 


BINH ANSON 
2020 


Can ban Phat giao 


Binh Anson 


2020 


Phiên bản: 13/12/2020 5:21:00 PM 


MUC LUC 


01. Tóm tắt căn bản Phat giáo 

02. Tám pháp thế gian 

03. Về hạnh Bố thí 

04. Về Chánh ngữ 

05. Rằm tháng Sáu: ngày Chuyển Pháp luân 
06. Sơ lược về lý Duyên khởi 

07. Về Bát quan trai giới 

08. Niệm Ân đức Tam bảo 

09. Về pháp tu thiên 


10. Vài câu vấn đáp về hành thiền 


BANG CAC CHU VIÊT TAT 


Dhp 


Anguttara Nikaya (Tang chi bộ) 
Digha Nikaya (Trường bộ) 
Dhammapada (Pháp cú) 
Itivuttaka (Phật thuyết như vậy) 
Khuddaka Nikaya (Tiểu bộ) 
Majjhima Nikaya (Trung bộ) 
Samyutta Nikaya (Tương ưng bộ) 
Sutta Nipata (Kinh tập) 

Udana (Phật tự thuyết) 

Vinaya (Luật tạng) 
Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) 


Tóm tat căn ban Phật giáo 
Ty-khuu Dhammika 


Hỏi: Phật giáo là gi? 
Đáp: Phật giáo là một tôn giáo có khoảng 300 triệu tín đồ 
trên khắp thế giới. Từ “Phật giáo” (Buddhism) phát nguồn 
từ buddhi, có nghĩa là giác ngộ, thức tỉnh. Phật giáo khởi 
nguồn từ hơn 2.500 năm trước, khi Ngài Siddhattha 
Gotama (Si-dat-ta C6-dam), hay Đức Phật, tự mình giác 
ngộ vào lúc 35 tuổi. 
Hỏi: Có phải Phật giáo chỉ don thuần là môt tôn giáo? 
Đáp: Đối với nhiều người, Phật giáo không phải chỉ là một 
tôn giáo mà còn có thể xem như là một triết học, hay đúng 
hơn, đó là một lối sống. Gọi Phật giáo là một triết học, vì 
từ “triết học” (philosophy) có nghĩa là sự yêu chuộng trí 
tuệ, và con đường của đạo Phật có thể tóm tắt như sau: 

1) Sống có đạo đức, 

2) Nhận thức rõ ràng về mọi ý nghĩ và hành động, 

3) Phát triển sự hiểu biết và trí tuệ. 


8 

Hỏi: Phật giáo giúp tôi bang cách nào? 

Đáp: Phật giáo giải thích mục đích của đời sống, giải thích 
hiện tượng bất công và bất bình đăng trên thế gian, và đưa 


ra một phương cách thực hành hay một lối sống để đưa 
đến hạnh phúc thật sự. 

Hỏi: Tại sao Phật giáo trở nên phổ biến? 

Đáp: Phật giáo ngày càng phổ biến ở các nước Tây phương 
vì nhiều lý do. Thứ nhất là vì Phật giáo có những giải đáp 
cho nhiều vấn đề trong các xã hội vật chất hiện đại. Tiếp 
đến, cho những ai có chú tâm, Phật giáo đem lại một sự 
thông hiểu sâu sắc về tâm trí con người và các cách trị liệu 
tự nhiên, mà các nhà tâm lý nổi tiếng trên thế giới đều công 
nhận là rất cao cấp và rất hiệu quả. 

Hỏi: Đức Phật là ai? 

Đáp: Ngài Siddhattha Gotama sinh ra vào năm 563 trước 
Tây lịch, trong một hoàng tộc tại Lumbini, nay thuộc xứ 
Nepal. Vào năm 29 tuổi, Ngài nhận thức rằng tiện nghỉ vật 
chất và sự yên ổn trong thế gian không bảo đảm hạnh 
phúc; vì thế, Ngài đi tìm hiểu các học thuyết, tôn giáo và 
triết học vào thời đó, để tìm kiếm chìa khóa đưa đến hạnh 
phúc. Sau sáu năm học tập và hành thiền, Ngài tìm ra 
Trung đạo và giác ngộ. Sau khi chứng đắc, Ngài dùng 
quãng đời còn lại tại thế gian để truyền giảng các nguyên 
lý trong đạo Phật - gọi là Pháp hay Chân lý, cho đến khi 
Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi. 


Hỏi: Có phải Đúc Phật la Thuong Dé? 

Dap: Không, Ngài không là Thượng Dé, va Ngài cũng 
không tuyên bố như thế. Ngài là người chỉ dẫn con đường 
đưa đến giác ngộ, từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài. 
Hỏi: Phật tử có tôn thờ các than tượng không? 

Đáp: Những người Phật tử tỏ lòng tôn kính các hình ảnh 
của Đức Phật, nhưng không tôn thờ, cũng không van xin 
những điều lợi lạc. Một pho tượng Phật ngồi trong tư thế 
với hai tay diu dàng đặt trên đùi, với nụ cười từ bi, nhắc 
nhở chúng ta nỗ lực phát triển tình thương và an định nội 
tâm. Lễ lạy tượng Phật là để tỏ lòng biết ơn về các lời dạy 
của Ngài. 

Hỏi: Tại sao nhiều quốc gia Phật giáo lại nghèo như vay? 


Đáp: Không hắn đúng như vậy. Nhật Bản là một quốc gia 
có truyền thống Phật giáo sâu đậm và ngày nay cũng là 
một quốc gia có kinh tế giàu mạnh. Thái Lan, với Phật giáo 
là quốc giáo, cũng có một nên kinh tế tương đối vững 
mạnh và phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng một 
trong các điều dạy của Phật giáo là tài sản của cải không 
bảo đảm được hạnh phúc, và tài sản của cải cũng không 
bao giờ thường còn. Dân chúng trong bất kỳ quốc gia nào 
cũng chịu đau khổ, cho dù họ giàu sang hay nghèo nàn. 
Chỉ những người nào thông hiểu các lời dạy của Đức Phật 
thì mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự. 


Hỏi: Có phải có nhiều tông phái Phật giáo không? 
Đáp: Có nhiều tông phái trong Phật giáo là vì có những 
khác biệt về văn hóa và truyền thống lịch sử của mỗi quốc 


10 


gia. Tuy nhiên, căn bản của Phật giáo vẫn không thay đổi, 
đó là Pháp hay Chân lý. 

Hỏi: Có phải các tôn giáo khác đều sai lam? 

Đáp: Phật giáo là một hệ thống tín ngưỡng có tính bao 
dung đối với các tín ngưỡng hay tôn giáo khác. Phật giáo 
chấp nhận các lời giảng đạo đức của các tôn giáo khác, 
nhưng Phật giáo còn tiến xa hơn, bằng cách đưa ra một 
mục tiêu dài hạn trong sự hiện hữu của chúng ta, qua trí 
tuệ và sự hiểu biết thật sự. Phật giáo chân chính thì rất bao 
dung, và không quan tâm đến các danh hiệu như là tín 
hữu Ky-tô giáo, tín hữu Hồi giáo, tín hữu An-d6 giáo hay 
Phật tử. Vì vậy, trong lịch sử, không bao giờ có các cuộc 
thánh chiến mang danh Phật giáo. Cũng vì thế mà những 
người Phật tử không di truyền giảng hay cải đạo người 
khác; họ chỉ giảng giải nếu được ai hỏi đến. 

Hỏi: Phật giáo có tính khoa học không? 


Đáp: Khoa học là tri thức được kết hợp thành hệ thống, 
qua các dữ kiện được quan sát và thực nghiệm và đề ra các 
định luật tổng quát của thiên nhiên. Cốt lõi của Phật giáo 
phù hợp với định nghĩa đó, bởi vì Tứ Thánh đế hay Bốn 
Sự thật Cao quý, có thể được thử nghiệm và minh chứng 
bởi bất kỳ người nào, và ngay chính Đức Phật cũng đã từng 
nói với các đệ tử rằng họ phải thực chứng các lời dạy của 
Ngài, mà không nên chỉ tin suông. Phật giáo dựa nhiều 
trên trí tuệ, hơn là lòng tin. 

Hỏi: Đức Phật da day những gi? 

Đáp: Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều đề tài, nhưng các 
điều căn bản trong Phật giáo có thể tóm tắt trong Tứ Thánh 
đế và Bát chi Thánh dao. 


11 


Hỏi: Thánh dé thứ nhất là gi? 

Đáp: Khổ đế, chân lý cao quý đầu tiên, nói rằng đời sống 
là đau khổ, nghĩa là phải chịu đau đớn thể xác, già nua, 
bệnh hoạn, rồi chết. Ta cũng phải chịu đau khổ về mặt tâm 
lý như cô đơn, phiền giận, bực bội, sợ hãi, bối rối, thất 
vọng, hay sân hận. Đây là một sự kiện hiển nhiên, không 
thể chối cãi. Đây là thực tế khách quan, không phải bi 
quan; vì bi quan là mong đợi những điều gi trở nên tệ hại. 
Mặt khác, Phật giáo đề ra cách thức giải quyết các đau khổ 
đó và cách thức để có hạnh phúc thật sự. 

Hỏi: Thánh đế thứ hai là gì? 

Đáp: Tập đế, chân lý cao quý thứ hai, dạy rằng tất cả mọi 
đau khổ đều do ái dục và chấp thủ. Ta sẽ bị phiền khổ nếu 
ta mong đợi người khác phải tuân theo ý muốn của mình, 
phải làm giống như mình, nếu ta không được những gì 
mình muốn, v.v. Ngay cả khi ta muốn và được, điều nay 
cũng không bảo đảm có hạnh phúc. Tâm khát khao ham 
muốn cướp đoạt của ta niềm vui được thỏa lòng và hạnh 
phúc. Thay vì kiên trì chiến đấu để thành đạt điều mong 
muốn, hãy cố gắng sửa đổi chính cái lòng ước muốn của 
mình. 

Hỏi: Thánh dé thứ ba là gi? 

Đáp: Diệt đế, chân lý cao quý thứ ba, là có thể chấm dứt 
đau khổ và đạt được trạng thái thỏa lòng và hạnh phúc. 
Khi ta dứt bỏ ái dục, vốn là vô ích, và tập sống từng ngày, 
chúng ta bắt đầu sống an vui và tự do. Chúng ta sẽ có 
nhiều thì giờ và năng lực để giúp đỡ người khác. Trạng 
thái ấy được gọi là Niết-bàn. 


12 


Hỏi: Thánh dé thứ tu là gi? 

Đáp: Đạo đế, chân lý cao quý thứ tư, là con đường đưa đến 
chấm dứt đau khổ. Con đường này gọi là Bát chi Thanh 
đạo. 

Hỏi: Bát chỉ Thánh đạo là gì? 

Đáp: Đó là con đường gồm tám yếu tố chân chánh: Chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. 
Đây là con đường của đạo đức và tỉnh thức - qua lời nói, ý 
nghĩ và hành động, và phát triển trí tuệ bằng sự nhận thức 
rõ ràng về Tứ Thánh Đế và bằng sự tăng trưởng lòng từ bi. 
Hỏi: Ngũ giới là gi? 

Đáp: Đây là năm điều giới luật đạo đức của Phật giáo. Đó 
là: Không sát hại, không lấy của không cho, không tà dâm, 
không nói đối, và không dùng các chất say làm lu mờ trí 
óc. 

Hỏi: Nghiệp là gi? 

Đáp: Nghiệp hay nghiệp quả là một định luật cho biết 
rằng mỗi một nguyên nhân đều tạo ra một hậu quả, có 
nghĩa là các hành động của ta đều có những hậu quả. Định 
luật đơn giản nay đã giải thích nhiều vấn dé: sự bất công 
trên thế gian, tại sao có người sinh ra lại có phế tật, có 
người lại có nhiều tài năng, có người có đời sống rất ngắn 
ngủi. Nghiệp cho thấy tam quan trọng về việc tất cả chúng 
ta phải chịu trách nhiệm về các hành động của chính mình, 
trong quá khứ và hiện tại. Làm thế nào để thử nghiệm tác 
động nghiệp quả của các hành động của ta? Câu trả lời 
được tóm tắt bằng cách hãy nhìn xem 3 điểm chính: (1) ý 


13 


định dang sau của mỗi hành động, (2) hậu quả của hành 
động đó vào chính mình và (3) hậu quả của hành động đó 
vào những người khác. 

Hỏi: Trí tuệ là gì? 

Đáp: Trong Phật giáo, trí tuệ phải được phát triển cùng với 
từ bi. Trong một cực đoan, bạn có thể là một người tốt 
bụng nhưng khờ đại, và trong một cực đoan khác, bạn có 
thể có nhiều kiến thức nhưng lại không có tình cảm. Phật 
giáo dạy ta nên giữ thật sự cân bằng và trọn vẹn cả hai, 
phải trau giồi cả trí tuệ lẫn từ bi. Trí tuệ cao nhất là thấy rõ 
ràng rằng trên thực tế, mọi hiện tượng đều không hoàn 
toàn, không thường còn, và không có một thực thể cố định. 
Trí tuệ thật sự không phải chỉ tin vào những gì được dạy, 
mà phải chứng nghiệm và thông hiểu chân lý và thực tế. 
Trí tuệ đòi hỏi phải có một tâm ý rộng mở, khách quan, 
không cố chấp. Con đường của Phật giáo đòi hỏi phải can 
đảm, nhẫn nại, mềm dẻo và thông minh. 

Hỏi: Từ bi là gì? 

Đáp: Từ bi bao gồm các phẩm hạnh của lòng san sẻ, sẵn 
sàng an ủi người khác, thiện cảm, chăm lo và quan tâm. 
Trong Phật giáo, ta chỉ thật sự cảm thông người khác khi 
nào ta thật sự cảm thông chính mình, qua trí tuệ. 

Hỏi: Tôi phải làm thế nào để trở thành một Phật tử? 
Đáp: Bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và thực nghiệm các lời 
dạy của Đức Phật. Ngài dạy rằng lời giải đáp cho mọi vấn 
đề của chúng ta là ở bên trong chúng ta, không phải ở bên 
ngoài. Ngài nói với các đệ tử không được tin ngay vào lời 
dạy của Ngài, mà họ phải tự thử nghiệm các lời dạy đó. 
Như thế, mỗi người tự có quyết định và tự chịu trách 


14 


nhiệm về các hành động và sự hiểu biết của mình. Điều 
này cho thấy Phật giáo không phải là một tập hợp cố định 
các tín điều cần phải được chấp nhận trọn vẹn. Đây là 
những lời dạy để mỗi người tự tìm hiểu, học tập và áp 
dụng theo tình huống riêng của mình. 


(Trích “Good Question, Good Answer”) 


15 


2 
Tam phap thé gian 


Bài nầu viét dua theo tập sách “The Eight Worldly Conditions”, 
do Hòa thượng Narada vi năm 1970, và bác Pham Kim 
Khánh dich năm 1972 uới tua đề “Nhữne bước thang tram”. 


Tiếng Pali của tám pháp thế gian là atthaloka-dhamma. 
Attha là tám, loka là thế gian, và dhamma là pháp. 
Atthaloka-dhamma còn được dịch là Bát Pháp hay Bát 
Phong, là tám ngọn gió làm rung chuyển thế gian. D6 là: 
Được (labha) và mất (alabha), danh thơm (yasa) và tiếng xấu 
(ayasa), ca tung (pasamsa) và khiển trách (ninda), hạnh 
phúc (sukha) và đau khổ (dukkha). 


Trong kinh Tùy chuyển Thế giới (Lokavipatti Sutta, AN 
8.6), Đức Phật dạy: 
- Này các tỳ-khưu, có tám pháp thế gian lam tùy chuyển 
thế giới. Thế nào là tám? Đó là: Lợi dưỡng và không lợi 
dưỡng, danh vọng và không danh vọng, tán thán và chỉ 
trích, an lạc và đau khổ. 
Sau đó, Ngài nói lên bài kệ: 

Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 

Danh vong, không danh vong 


16 


Tan than va chỉ trích 
An lạc va dau khổ 


Những pháp nay vô thường 
Không thường hằng, biến diệt 
Biết chúng, git chánh niệm 
Bac trí quán biến diệt. 

Pháp khả di, không động 
Không khả di, không sân 

Các pháp thuận hay nghich 
Lược tiêu tan không con. 


Sau khi biết con đường 

Không trần cấu, không sẩu 

Chân chánh biết sinh hữu 

Di đến bờ bên kia. 
Ngài giảng rằng khi chúng ta gặp phải một trong tám sự 
kiện ấy (lợi dưỡng, không lợi dưỡng, danh vọng, không 
danh vọng, tán thán, chỉ trích, an lạc, đau khổ), chúng ta 
không nên bám theo các điều thuận lợi như: Lợi dưỡng, 
danh vọng, tán thán, an lạc; và chúng ta cũng không nên 
sân hận với các điều bất thuận lợi như: Không lợi dưỡng, 
không danh vọng, chỉ trích, đau khổ. Chúng ta không nên 
để các điều đó ngự trị và lấn át tâm trí. Trái lại, chúng ta 
nên nhận biết rõ ràng rằng: “Sự kiện này đang khởi lên nơi 
ta. Tuy nhiên, sự kiện ấy là vô thường, khổ, biến hoại”, để 
có một thái độ bình thản, tỉnh giác. Vị thánh đệ tử nào 
đoạn tận thuận ứng, nghịch ứng như vậy, sẽ được giải 
thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, sầu, não. Từ đó, vị ấy thoát 
khỏi mọi ô nhiễm ràng buộc, và tiến đến bờ giải thoát. 


17 


1. Được và mất 


Trên đường đời, chúng ta thường phải gặp cả hai điều: 
Được và mất, hay nói cách khác, lợi lộc và lỗ lã. Dĩ nhiên, 
khi được lợi thì người ta thỏa thích, vui mừng. Nhưng đến 
khi lỗ lã thì phiền não bắt đầu khởi phát. Nhiều trường 
hợp lỗ lã quan trọng làm cho người ta loạn trí, lắm khi đưa 
đến cảnh quyên sinh mạng sống, nếu không còn chịu đựng 
được nữa. Chính trong những hoàn cảnh tương to, ta phải 
biểu dương tinh thần dũng cảm và giữ tâm bình thản, 
không để quá chao động. Trong lúc vật lộn với đời sống, 
tất cả mọi người đều phải gặp những lúc thăng, lúc trầm, 
và chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng đối phó, 
nhất là trong nghịch cảnh. 


Mất một vật gì, tất nhiên ta cảm thấy buồn. Nhưng chính 
cái buồn ấy không giúp ta tìm lại được vật đã mất. Ta phải 
nghĩ rằng ai đó có thể hưởng vật kia, mặc dầu họ hưởng 
một cách bất chánh. Ước mong người ấy được vui vẻ, an 
lành và hạnh phúc. Hoặc giả ta có thể tự an ủi: “Đây chỉ là 
một mất mát nhỏ nhen, không quan trong.” Hoặc giả ta có 
thể chấp nhận một thái độ triết lý cao thượng: “Không có 
gì là Ta, không có cái gì là của Ta“. 

Ta phải dũng cảm chiu đựng những lỗ lã, thua thiệt, mất 
mát. Phải đương đầu với nó, và như câu “họa vô đơn chí” 
diễn tả, nó có thể đến một cách đột ngột, từng đoàn, từng 
đám đông, chớ không đơn độc. Ta phải điểm tĩnh đối phó, 
với tâm Xa (upekkha) hoàn toàn, và nghĩ rang: Day là cơ 
hội vàng ngọc để thực hành đức tanh Xa ly cao thượng nay. 


18 


2. Danh thom và tiếng xấu 

Danh thơm và tiếng xấu là cặp thăng trầm khác mà ta phải 
đối phó hàng ngày. 

Danh thơm, chúng ta hoan hỷ đón mừng. Tiếng xấu thì 
chúng ta không thích. Danh thơm làm phấn khởi tinh than. 
Tiếng xấu làm cho ta phiền muộn, khổ đau. Chúng ta thích 
được trứ danh. Chúng ta rất thỏa thích thấy những hoạt 
động của mình, dầu không đáng kể, được tường thuật và 
được nhiều người nhắc nhở, nhiều người biết đến. Lắm khi 
ta cũng cố gắng, một cách bất chánh, làm cho người ta chú 
ý đến mình. 

Thật ra, chúng ta không cần chạy theo danh thơm, tiếng 
tốt. Nếu ta xứng đáng, ắt nó sẽ đến mà không cần tìm. Khi 
hoa đượm mật day đủ thì ong, bướm sẽ đến. Hoa không 
cần mời ong, hay mời bướm. 


Còn tiếng xấu thì sao? Chúng ta không thích nghe, hay 
nghĩ đến. Chắc chắn là khi những lời nói xấu lọt vào tai, 
nó sẽ làm cho tâm ta bàng hoàng, khó chịu. Nỗi khổ tâm 
càng sâu đậm hơn, nếu những lời gọi là tường thuật hay 
báo cáo ấy tỏ ra bất công và hoàn toàn sai lạc. 


Nhưng cũng nên nhớ rằng cho dù ta có thể sống đời đạo 
đức trong sạch như một vị Phật, ta cũng không thể tránh 
những lời chỉ trích, tấn công và nguyền rủa. Đức Phật là vị 
giáo chủ trứ danh nhất thời bấy giờ mà cũng thường bị 
những người ác ý tìm cách vu oan, ám hại, nói xấu. 

Ta không nên phung phí thì giờ để đính chánh những lời 
đồn đãi sai lạc, nếu hoàn cảnh không bắt buộc ta phải làm 
sáng tỏ vấn dé. Kẻ thù nghịch sẽ lấy làm thỏa thích ma 
thấy ta bực bội vì lời nói của họ. Đó chính là điều mà họ 


19 


mong muốn. Nếu ta than nhiên, lời vu oan sẽ rơi vào tai 
điếc. 
Giáo pháp có dạy: 

“Hay như su tử, không run sợ trước tiéng động. 

Hay như luồng gió, không dính mắc trong màn lưới. 

Hay như hoa sen, từ bùn nhơ nước đục moc lên, 

Nhung không bị nước đục va bùn nho làm ô nhiễm. 

Hay uững bước, don độc môt minh, như con tê giác.” 


Là chúa sơn lâm, sư tử không sợ hãi. Bản chất của sư tử là 
không run rẩy giật mình khi nghe tiếng gầm thét của các 
loài thú khác. Trên thế gian nay, chúng ta thường nghe 
thuật lại những câu chuyện trái tai, bất lợi, những lời buộc 
tội giả mạo, những tiếng vu oan phỉ báng đê hèn. Như sư 
tử, ta không cần để tâm đến. 


Chúng ta đang sống trong thế gian bùn nho, nước đục. 
Nhiều đóa hoa sen đã từ đó vượt lên, tô điểm đời sống, mà 
không bị nước đục và bùn nhơ làm hoen ố. Chúng ta phải 
cố gắng sống như hoa sen, một cuộc đời trong sạch và cao 
quý, không màng quan tâm đến bùn nhơ mà người khác 
có thể ném vào ta. Phải sẵn sàng đón nhận bùn nhơ, mà 
người khác có thể ném vào mình, thay vì mong đợi những 
đóa hoa hồng mà người ta có thể tặng. Như thế, ta sẽ 
không thất vọng. 


Mặc dầu là điều khó khăn, chúng ta phải cố gắng trau giồi 
hạnh từ khước, buông bỏ, không luyến ái. Không can để ý 
đến nọc độc của những lời nói ác ý. Đơn độc một mình, 
chúng ta hãy ra đi đó đây, tận lực phục vụ và tạo an lành 
cho kẻ khác. 


20 


3. Ca tung va khién trach 


Được ca tung và bị khiển trách là hai hoàn cảnh thăng tram 
khác, hằng ảnh hưởng đến nhân loại. Lê di nhiên, khi được 
ca tụng thì ta nở mặt nở mày, hân hoan thỏa thích. Lúc bị 
khiển trách thì tinh than suy sụp, ù đột buồn rau. Đức Phật 
dạy rằng giữa những lời ca tụng hay khiển trách, bậc thiện 
trí không thỏa thích, cũng không ủ đột ưu phiền, mà tựa 
hồ như tảng đá vững chắc, không lay chuyển đưới cơn bão 
táp phong ba của đời sống. Nếu chúng ta xứng đáng, 
những lời khen tặng quả thật êm tai. Nhưng nếu ta không 
xứng đáng, như trường hợp có người nịnh bợ, thì những 
lời ấy dù có êm tai, cũng sẽ làm cho ta thất vọng, và là một 
tai hại. 


Người thực hành giáo pháp thì không tin vào những lời 
nịnh bợ, cũng không muốn được nịnh bợ. Khi khen tặng ai 
xứng đáng, người hiền trí thật lòng khen tặng mà không 
an ý ganh tị. Khi khiển trách, các ngài khiển trách mà 
không ẩn ý khinh khi. Các ngài chỉ khiển trách vì lòng bi 
mẫn, muốn cải thiện người lâm đường lạc nẻo. 

Còn khiển trách thì sao? Đức Phật dạy: “Người nói nhiều 
bị khiển trách. Người nói ít bị khiển trách. Người lặng 
thinh cũng bị khiển trách.” 

Đức Phật cũng nói: “Người thế gian phan đông sống 
không kỷ luật. Như voi chiến ở trận địa, hứng lãnh làn tên 
mũi đạn từ mọi hướng dồn dập bắn đến, cùng thế ấy, Nhu 
Lai hứng chịu mọi nguyén rua của thế gian.” 

Kẻ si mê lam lạc chỉ tìm cái xấu, cái hư của người khác ma 
không nhìn cái tốt cái đẹp của ai. Tại thế, không có ai hoàn 
toàn tốt lành, cũng không có ai hoàn toàn xấu ác. 


21 


4. Hanh phúc va đau khổ 


Hạnh phúc và đau khổ là cặp thăng trầm cuối cùng. Nó 
cũng có nhiều năng lực nhất, ảnh hưởng đến đời sống 
nhân loại. 


Điều gì làm được dễ dàng là hạnh phúc. Cái gì khó chịu 
đựng là đau khổ. Thông thường, thỏa mãn điều mong ước 
là hạnh phúc. Nhưng, liền khi vừa đạt được điều mong 
ước ấy, ta đã ước mong một loại hạnh phúc khác. Phần 
đông chúng ta thỏa thích trong sự thọ hưởng những lạc 
thú của đời sống. Nhưng cũng có hạng người thỏa thích 
trong sự từ khước, buông bỏ các lạc thú ấy. Không luyến 
ái, hay vượt lên trên mọi khoái lạc vật chất, là hạnh phúc 
đối với người đạo đức. Hạnh phúc Niết-bàn - trạng thái 
thoát ra khỏi mọi đau khổ - là hình thức hạnh phúc cao 
thượng nhất. 


Chúng ta vui vẻ đón mừng hạnh phúc. Nhung đau khổ thì 
không được niềm nở tiếp nhận. Đau đớn (vật chất) và 
phiền muộn (tinh than) đến với ta dưới nhiều hình thức. 
Chúng ta đau khổ khi phải chịu bệnh hoạn, già yếu, đó là 
lẽ tự nhiên. Phải điểm tĩnh chịu đựng những khổ đau đó. 


Lắm khi chúng ta phải xa lìa thân bằng, quyến thuộc. Cảnh 
biệt ly vô cùng đau khổ. Chúng ta phải nhận thức rằng mọi 
kết hợp đều phải chấm dứt trong cảnh biệt ly. Đó là luật 
vô thường, và đây là cơ hội quý báu để ta thực hành tâm 
xả. 


Trên bước thênh thang trong vòng luân hồi, chết là mối ưu 
phiền trọng đại nhất mà chúng ta phải đối phó. Đôi khi cái 
chết không đến lẻ loi cho một người thân, mà đến trùng 
hợp cho nhiều người thân trong một lúc. Cái chết không 


22 


thể tránh, đến với tất cả mọi người, không trừ ai. Và ta phải 
bình thản đối phó. 
Đức Phật dạy rằng: 


“Cũng như trên đất, ta có thể vứt bất luận vật gì, dầu chua, 
dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ. Đất vẫn thản nhiên một mực 
trơ trơ, không giận cũng không thương. Vậy, cùng thế ấy, 
trong hạnh phúc, trong phiền muộn, lúc thăng lúc trầm, ta 
phải giữ tâm bình thản như đất.” 

Trước những thăng trầm của thế gian, tâm của các vị thánh 
A-la-hán không bao giờ chao động. Vì vậy, noi theo gương 
các ngài, giữa những hoàn cảnh được và mất, danh thơm 
và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau 
khổ, chúng ta hãy cố gắng giữ tâm bình thản. 


23 


Vé Hanh Bê Thi 


Bố thí là một đức hạnh cao quí thường được đề cap đến 
trong cuộc sống tu tập của người con Phật, tu sĩ lẫn cư sĩ, 
trong mọi tông phái Phật giáo. 


Có lẽ đa số Phật tử chúng ta đều nghe biết nhiều về các lời 
giảng trong kinh điển Bắc truyền, đều quen thuộc với các 
khái niệm hành trì như lục độ ba-la-mật và tứ nhiếp pháp 
của hàng Bồ-tát. Về lục độ ba-la-mật thì gồm có 6 đức 
hạnh: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí 
tuệ. Về tứ nhiếp pháp thì gồm có: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
và đồng sự. 

Trong kinh điển nguyên thủy, bố thí là một đức hạnh tối 
quan trọng mà Đức Phật thường giảng dạy và khuyên nhủ 
chúng ta nên cố gắng tu tập. Tứ nhiếp pháp cũng được ghi 
lại trong kinh điển. Thêm vào đó, trong khi kinh điển Bắc 
truyền có ghi 6 pháp ba-la-mật, kinh điển nguyên thủy dé 
cập đến 10 pháp ba-la-mật của hàng Bồ-tát, gồm: Bố thị, 
trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, kiên nhẫn, chân thật, chí 
nguyện, từ tâm, và xả ly. Cho nên, khái niệm về các hạnh 
ba-la-mật trong tất cả các tông phái đều rất giống nhau, 
đều đề cao bố thí như là đức hạnh đầu tiên cần phải được 
tu tập. 


24 


Ở đây, chi xin trình bày tóm tắt, giới han trong phạm vi 
pháp bố thi trong thế gian, về các lời dạy của Đức Phat cho 
hàng đệ tử cư sĩ tại gia chúng ta, như đã ghi lại trong kinh 
tạng Nikaya nguyên thủy. 


Bố thí là một từ Hán Việt, gồm Bố và Thí. Bố là bày ra, ban 
rộng ra, trải đều ra; như trong những từ như là ban bố, 
phân bố, tuyên bố, công bố, bố trí, bố cục, bố cáo, bày binh 
bố trận. Thí còn đọc một âm khác là Thi, nghĩa là thực hiện, 
áp dụng, làm ra; như trong những từ như là thí nghiệm, 
thí điểm, thí công (thi công). 


Bố thí có nghĩa là làm cho rộng ra, trải rộng ra, phân chia 
cùng khắp. Từ đó, bố thi mang một ý nghĩa là chia sẻ, san 
sẻ. Tiếng Anh thường dich là giving, donating, hay sharing. 
Trong tiếng Pali, bố thí là dana hay caga. 


Dana thường được phiên âm là đàn-na, có khi chỉ gọi tắt là 
đàn, như trong cụm từ “đàn ba-la-mật”, có nghĩa là đàn- 
na ba-la-mật, dana parami, hay là hạnh ba-la-mật về sự bố 
thí. 


Trong kinh sách, đôi khi chúng ta thấy có sự dùng chữ kết 
hợp âm tiếng Phan và tiếng Hán. Thí dụ như từ “Đàn chu”. 
Đàn là từ tiếng Phan dana, Chủ là tiếng Hán. Đàn chủ là 
người đứng ra thực hiện việc bố thí cúng dường, tiếng Pali 
là danapati. 


Đàn chủ cũng còn được gọi là Thí chủ. Từ “Thí“ ở đây là 
nói tắt của từ “bố thí”. Trong thuật ngữ Phật học, Thí 
không còn mang nghĩa đen là làm, thực hiện, hành động, 
mà thường được hiểu như là viết tắt của từ “bố thí”. Ngoài 
thí chủ, chúng ta thường thấy các từ khác như là đàn-na 


25 


tin thi, nha thương thi, thí thực, thí cô hồn, tài thí, pháp 
thí, niệm thí, v.v. Tất cả đều có hàm chứa ý nghĩa bố thí. 


Trong nhiều bài kinh, Đức Phật có dạy ba pháp hành để 
tạo căn bản phước báu trên đường tu tập (DN 33, Iti 60, 
AN 8.36). Đó là bố thí (dana), trì giới (sila), và tu thiển 
(bhavana): “Này các tỳ-khưu, có ba phước nghiệp sự. Đó là: 
Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do 
trì giới tác thành, và phước nghiệp sự do tu thiển tác 
thành”. 

Bố thí là một trong ba hạnh kiểm được người hiền trí, bậc 
thiện nhân tán thán. Đó là bố thí, xuất gia, và phụng 
dưỡng cha mẹ. Xuất gia (pabbajja) ở đây có ý nghĩa là sự 
thiểu dục, sự thoát ly điều bận rộn phiền não, thọ trì pháp 
không não hại, sống chế ngự, điều phục và hòa hợp. Đức 
Phật dạy: “Này các tỳ-khưu, có ba pháp được người hiển 
trí tuyên bố, được bậc chân nhân tuyên bố. Đó là: bố thi, 
xuất gia, và hầu hạ cha me.” (AN 3.45) 


Bố thí cũng là một trong bốn pháp để thu phục nhân tâm, 
chung sống hài hoà trong gia đình cũng như trong Tăng 
chúng và trong xã hội. Trong Tăng chi bộ (AN 4.32), có ghi 
lại lời khuyên của Đức Phật như sau: 
— Này các tỳ-khưu, có bốn nhiếp pháp. Thế nào là bốn? 

Bố thí va ái ngữ, 

Lợi hành va dong sự, 

Hoi các vi tù-khưu, 

Đâu là bốn nhiếp pháp. 

Bố thí va ái ngữ, 

Lợi hành va dong sự, 

Đối uới những pháp nay, 


26 


Ở đời đối xử nhau, 

Chỗ nay va chỗ kia, 

Nhu vây thật tương xứng. 
Và bốn nhiếp pháp nay, 
Như đỉnh đầu trục xe, 
Néu thiếu nhiếp pháp nay, 
Thời cả me lan cha, 
Không duoc các nguoi con, 
Tôn trong va cung kính. 


Do vây bậc hiển tri, 

Đồng dang nhìn nhiếp pháp, 
Nhờ vây ho dat duoc, 

Sự cao lớn, tan than. 


Trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, một trong 
những bài kinh mà chúng ta thường được nghe tụng đọc 
là bài kinh Dai Hạnh phúc (Maha-Mangala Sutta, Snp 2.4), 
thuộc Kinh tập, Tiểu bộ. Trong bài kinh nay, Đức Phật 
giảng rằng bố thí là một trong 38 điều mang lại hạnh phúc 
tối thượng cho người cư sĩ tại gia chúng ta. Thêm vào đó, 
Đức Phật còn cho biết bố thí là một trong ba yếu tố để biết 
được một người có lòng tin trong sạch nơi chánh pháp, như 
đã ghi lại trong Tăng chi bộ: 


“Do ba sự kiện, này các tỳ-khưu, một người được biết là có 
lòng tin. Thế nào là ba? (1) Ưa thấy người có giới hạnh, (2) 
ưa nghe diệu pháp, (3) với tâm ly cấu uế của xan tham, 
sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích 
từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, thích phân phát vật bố 
thí.” (AN 3.42) 


27 


Một người bố thi trong sạch như thé, theo lời Đức Phat, sẽ 
tạo được một tài sản rất lớn, không bao giờ bị lửa đốt cháy, 
lụt làm trôi mất, bị ăn trộm, bị chánh quyền tịch thu, hay 
bị kẻ thù địch lấy đi mất. Tài sản phước báu do hạnh bố thí 
tạo ra là một trong bảy loại tài sản cao quí nhất - gọi là 
thánh tài - mà chúng ta có thể tích lũy được. Đức Phật dạy: 


- Này các tỳ-khưu, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy? Tín 
tài, giới tai, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. (...) Và 
này các tỳ-khưu, thế nào là thí tài? Ở đây, này các tỳ-khưu, 
vị Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, sống tại 
gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng 
để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các tỳ- 
khưu, đây gọi là thí tài. (AN 7.6) 


Bố thí cũng được xem là một loại hương thơm cao quý, tỏa 
ra cùng khắp, theo mọi hướng, tạo ra nhiều tiếng lành, 
danh thơm cho xóm làng hay cộng đồng nơi chúng ta sinh 
hoạt. Trong Tăng chỉ bộ, ngài Ananda hỏi Đức Phật: 


-“Bạch Thế Tôn, loại cây hương gì có mùi hương bay 
thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay 
thuận gió lẫn ngược gió? “ 


Đức Phật trả lời: 


—“Ở đây, nay Ananda, tại làng nào hay tại thi trấn nào, có 
nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, tuân giữ năm giới, tâm tanh hiên lương, sống trong 
nhà với tâm không nhiễm xan tham, bố thí không luyến 
tiếc với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu 
cầu, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Người như vậy, được các 
sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và các phi nhân đều tán 
thán. Như thế, người đó là loại cây hương quý. Cây hương 


28 


đó, nay Ananda, có mùi hương bay thuận gió, có mùi 
hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn 
ngược gió”. (AN 3.79) 


Tuy nhiên, hạnh bố thí không phải là một điều dễ thực 
hiện như nhiều người thường hiểu lam. Day là một pháp 
môn tu tập đòi hỏi chúng ta phải tinh tấn, có chánh niệm 
và trí tuệ. 

Trước hết, Đức Phật dạy rằng khi bố thí, chúng ta phải biết 
nhận thức rõ ràng về vật cho, cách cho, và tâm ý cho. Ngài 
dạy: 


“Này các tỳ-khưu, có tám sự bố thí của bậc chân nhân. Thế 
nào là tám? Cho vật trong sạch, cho vật thù diệu, cho đúng 
thời, cho vật thích ứng, cho với sự cẩn thận, cho luôn luôn, 
tâm tịnh tín khi cho, và tâm luôn hoan hỷ sau khi cho.” 
(AN 8.37) 


Nhu thế, khi bê thi, vat cho phải là vật trong sạch, vat thù 
diệu, vat thích ứng; cách cho phải la cho đúng thời, cho với 
sự cẩn thận, cho luôn luôn; và tâm ý phải là tâm tịnh tín 
khi cho, tâm luôn hoan hy sau khi cho. 


Đức Phật dạy thêm: “Có năm loại bố thí xứng đáng bậc 
chân nhân: Bố thí có lòng tin; bố thí có kính trọng; bố thí 
đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép; bố thí không 
làm thương tổn mình và người.” (AN 5.148) Ngài cũng dạy 
về năm loại khác là: “Có năm loại bố thí xứng đáng bậc 
chân nhân: Bố thí có lòng cung kính; bố thí có suy nghĩ; bố 
thí tự tay mình; bố thí đồ không quăng bỏ; bố thí có suy 
nghĩ đến tương lai”. (AN 5.147) 


Về bố thí cho đúng thời, Đức Phật nêu rõ có 5 loại: 


29 


- Bố thí cho người mới đến trú xứ của chúng ta. 

- Bố thí cho người sắp ra đi, rời khỏi trú xứ của chúng ta. 
- Bố thí cho người đau bệnh. 

- Bố thí trong thời đói. 


- Phàm những hoa quả gì mới gặt hái được, dành chúng 
đầu tiên để cúng dường các bậc giữ giới hạnh. (AN 5.36) 


Nếu được như thế, hạnh bố thí sẽ mang lại các lợi ích: “Tùy 
theo vật bố thí, tùy theo cung cách bố thí, kết quả sẽ đưa 
đến cho người bố thí với tài sản sung mãn, với dung sắc 
thù thắng như hoa sen, với vợ con, các người làm công tận 
tụy phục vụ tuân hành, với các vật dụng đến đúng thời, 
đúng lúc, với năm dục công đức được thọ hưởng day đủ, 
và với các tai nạn không hề xảy đến.” 


Trong các đoạn kinh khác, Đức Phật dạy thêm về các lợi 
ích khác: 
—“Này các tỳ-khưu, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào 
là năm? 

- Được nhiều người ái mộ, ưa thích; 

- Được bậc thiện nhân, chân nhân thân cận; 

- Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi, 

- Không có sai lệch khi thuyết pháp; 

- Khi thân hoại mạng chung, được sinh lên cõi lành 

thiên giới.” (AN 5.35) 
Về lợi ích của bố thí thực phẩm, Ngài dạy: “Người bố thí 
bữa ăn, này các tỳ-khưu, sẽ được hưởng năm kết quả: sống 
thọ, sắc điện tươi đẹp, sống an lạc, có sức khỏe, có biện 
tài”. (AN 5.37) 


30 


Thêm vào đó, theo Chú Giải, để có kết quả to lớn, sự bố thi 
phải hội đủ 3 điều kiện thành tựu: 

1. Thành tựu ruộng phước (khettasampatti), tức là nói 
đến đối tượng thí, người thọ thí là bậc chánh hạnh, 
bậc hội đủ các ân đức đặc biệt. 

2. Thành tựu vật thí (deyyadhammasampatti), tức là có 
vật thí đầy đủ, hợp pháp, thanh tịnh và thích hợp lợi 
ích cho người nhận. 

3. Thành tựu tâm ý (cittasampatti), tức là tác ý bố thí có 
day đủ, có tâm tịnh tín, có tâm hoan hỷ trong ba thời: 
trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. 


Có hai loại bố thí: Bố thí tài vật (tiền bạc, thức ăn, vật dụng) 
và bố thí Pháp (giáo pháp, các điều hay, lẽ phải). Trong hai 
loại nay, bố thí Pháp là cao quý và có nhiều lợi lạc hon, 
như đã dạy trong kinh Pháp cú (Dhp 354): “Bố thí Pháp là 
cao thượng hơn tất cả các pháp bố thí khác”. 


Trong một bài kinh ở Tiểu bộ, Đức Phật dạy: “Có hai loại 
bố thí là bố thí tài vật và bố thí Pháp. Trong đó, bố thí pháp 
là bố thí tối thượng. Có hai sự phân phát là phân phát tài 
vật và phân phát Pháp. Trong đó, phân phát Pháp là phân 
phát tối thượng. Có hai loại giúp đỡ: giúp đỡ bằng tài vật 
và giúp đỡ bằng Pháp. Trong đó, giúp đỡ bằng Pháp là 
giúp đỡ tối thượng.” (Iti 98) 

Tương tự trong Tăng chỉ bộ, Ngài dạy: “Có hai loại bố thí 
là bố thí tài vật và bố thí Pháp. Trong đó, bố thí Pháp là tối 
thắng.” (AN 2.141) 

Trong Tương ưng bộ có ghi lại câu chuyện trong một đêm 
nọ, một vị thiên tử đến hỏi Đức Thế Tôn: 


31 


Cho gi là cho luc? 
Cho gi là cho sắc ? 
Cho gi là cho lac? 
Cho gi la cho mat? 
Cho gi cho tat ca? 
Xin đáp diéu con hỏi? 
Đức Thế Tôn trả lời: 


Cho ăn là cho lực, 

Cho mac là cho sắc, 

Cho xe là cho lạc, 

Cho dèn là cho mắt. 

Ai cho chỗ trú xứ, 

Vi dy cho tất cả. 

AI giảng dạu Chánh Pháp, 
Vị ấy cho bất tử. (SN 1.42) 


Cũng can ghi nhận ở đây là có nhiều người thường than 
phiền rằng vì điều kiện sinh hoạt làm ăn khó khăn, hay vì 
hoàn cảnh gia đình, nên họ không có dư tiền của để thực 
hiện hạnh bố thí. Tuy nhiên, đó chỉ là các bố thí tài vật. 
Đức Phật có dạy rằng nếu người nào giữ lòng tinh tín, quy 
y Tam Bảo và giữ tròn năm giới căn bản, thì đó là đại bố 
thí, và là nguồn công đức vô lượng cho chúng sinh, vì 
người ấy mang lại sự an vui, thương yêu hài hòa đến cho 
mọi người, mọi loài sống chung quanh người ấy. Đức Phật 
dạy: 


“Có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, 
món ăn cho an lạc, làm nhân sinh về cõi trời, quả dị thục 
an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. Quy y Phật, Pháp, Tăng là ba nguồn nước 
đầu. Năm nguồn nước kế là giữ tròn năm giới căn bản. Đó 


32 


cang la nam dai bê thi, b6i vi lam duoc nhu thé, sé dem 
cho sự không sợ hãi (vô úy) cho vô lượng chúng sinh, dem 
cho sự không hận thù cho vô lượng chúng sinh, đem cho 
sự không hại cho vô lượng chúng sinh; sau khi cho vô 
lượng chúng sinh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, 
vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, 
không hai.” (AN 8.39) 


Cũng xin ghi nhận thêm là trong vài tài liệu kinh luận phát 
triển về sau nay, ngoài bố thí tài và bố thí Pháp, còn có đề 
cập đến một loại thứ ba là bố thí vô úy, tức là mang đến, 
san sẻ sự không sợ hãi, không hận thù, không hại. Theo 
thiển ý, có thể xem bố thí vô úy là kết quả của tài thí và 
Pháp thí, không can phải tách ra thành một phân loại riêng 
biệt. 

Nếu chỉ thực hành hạnh bố thí không thôi thì cũng chưa 
tròn đủ. Trong Tăng chi bộ, Đức Phật dạy trưởng giả Cấp 
Cô Độc rằng cúng dường, bố thí tứ vật dụng, tuy tạo nhiều 
phước báu, nhưng cũng chưa đủ. Người cư sĩ còn phải 
gắng tu tập thiển định, để được hy lạc do tâm xả ly sinh 
ra, nhờ đó mà chế ngự được khổ ưu. (AN 5.176) 


Do đó, kinh điển nguyên thủy còn ghi lại việc thực hành 
pháp quán niệm về lòng bố thí, hay niệm thí, như là một 
trong sáu pháp tùy niệm cần phải tu tập. Kinh Thập 
thượng trong Trường bộ (DN 34) có ghi: 

“Thế nào là sáu pháp cần phải tu tap? Đó là sáu tùy niệm: 
Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, 
niệm thiên. Đó là sáu pháp cần phải tu tập.” 

Đức Phật giải thích thêm cho ông Mahanama về niệm thí 
như sau: 


33 


“Nay Mahanama, êng hay niém thi nhu sau: “That la duoc 
lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta! Vì rằng với quan 
chúng bị cấu uế xan tham chi phối, ta sống trong gia đình, 
với tâm không bị cấu uế của xan tham chi phối, bố thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng, để được 
yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thi’. 


“Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm thí, 
tâm của vị ấy không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám 
ảnh, tâm không bị si ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh 
trực nhờ duyên thí. Vị thánh đệ tử với tâm chánh trực, có 
được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan 
liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sinh; khi có hỷ, thân 
được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có 
lạc thọ, tâm được định tĩnh. Như vậy gọi là bậc thánh đệ 
tử sống đạt được bình đăng với chúng sinh không bình 
đắng, sống đạt được vô sân với chúng sinh có sân. Vị ấy 
nhập được dòng lưu của Chánh Pháp, và tu tập tùy niệm 
thi.” (AN 11.11) 


Trong Tang Chi Bộ, ngoài sáu dé mục quán niệm nêu trên, 
còn ghi thêm bốn đề mục khác là niệm hơi thở, niệm chết, 
niệm thân, và niệm tịch tinh, như sau: 


“Có một pháp, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn 
diét, an tinh, thắng trí, giác ngô, Niết-bàn. Một pháp ấy là 
gì? Chính là niệm Phật... niêm Pháp... niêm Tăng... nệm 
giới... niệm thí... niệm thiên... niệm hơi thở... niệm chết... 
niệm thân... niệm tịch tịnh. Chính một pháp này, này các 
tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tinh, thắng 
trí, giác ngộ, Niét-ban”. (AN 1.296-305) 


34 


Xin giải thích tóm tắt: 


1. 


2. 


10. 


Niệm Phat (buddhanussafi): Là niệm tưởng mười ân 
đức của Phật. 

Niệm Pháp (dhammanussati): Là niệm tưởng sáu ân 
đức của giáo pháp. 


. Niệm Tăng (sanehanussafi): Là niệm tưởng chín ân 


đức của Tăng chúng. 

Niệm giới (sildnussati): Là niệm tưởng giới thanh 
tịnh của mình. 

Niệm thí (caganussati): Là niệm tưởng hạnh bố thí 
xả tài của mình. 

Niệm thiên (devatanussati): Là niệm tưởng các công 
hạnh tác thành chư thiên và xét lại công hạnh mình 
có. 


. Niệm chết (maranasati): Là suy niệm sự chết đã, 


đang và sẽ đến với chúng sinh luôn cả ta, để làm 
cho tâm không dễ duôi. 


. Niệm thân hành (kdyagatasati): Là suy niệm than 


này cho thấy rằng bất tinh, uế trược, ổ bệnh tật, khả 
ố, thực tính thân này là như vậy, v.v. để từ bỏ sự 
luyến ái. 

Niệm hoi thở (andpanasati): Là niệm về hơi thở vô, 
hơi thở ra, để trừ sự phóng tâm. 

Niệm tịch tinh (upasamanussati): Là suy niệm trạng 
thái Niết-bàn, nơi không còn phiền não và đau khổ, 
một trạng thái vắng lặng tuyệt đối. 


Để tu tập về pháp quán niệm lòng bố thí, có thể xem thêm 
các hướng dẫn chi tiết của ngài Luận sư Phật Âm 
(Buddhaghosa) trong bộ luận Thanh tinh đạo (Visuddhi- 


35 


magga), do Ni sư Tri Hai dịch Việt, ở Chương VII, đoạn viết 
về niệm thí. 

Tóm lại, bố thí là một đức hạnh cao quý mà Đức Phật 
khuyên tất cả Phật tử chúng ta cần phải tu tập. Bố thí có 
hai loại là bố thí tài và bố thí Pháp, trong đó, bố thí Pháp 
là cao thượng hơn. Khi bố thí, chúng ta phải có chánh niệm 
và trí tuệ để nhận thức rõ ràng về vật bố thí, cách thức bố 
thí, đối tượng nhận bố thí, và tâm ý của chúng ta khi làm 
chuyện bố thí. Bố thí cần phải phát nguồn từ lòng tinh tin 
nơi Tam Bảo và tròn đủ giới hạnh để đem lại sự an vui đến 
cho muôn loài. Cuối cùng, chúng ta cần phải hành thiền, 
trong đó, quán niệm về lòng bố thí là một pháp môn quan 
trọng cần phải được tu tập. 


36 


37 


4 
Chanh New 


Chánh ngữ là lời nói chân chánh, không tạo nghiệp bat 
thiện bằng lời nói, mà trái lại, dùng lời nói để tao các 
nghiệp thiện lành. Trong Bát chi Thánh đạo, Chánh Ngữ 
là chi thứ ba, và được định nghĩa như sau, như đã ghi trong 
Tương ưng bộ: “Thế nào là chánh ngữ? Đó là từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù 
phiêm” (SN 45.8). Đó là về mặt tiêu cực. Về mặt tích cực, 
Đức Phật cũng dạy rằng chúng ta phải cố gắng tu tập để 
có những lời nói chân thật, hòa hợp, dịu dàng, và có ý 
nghĩa. Khi ta thực tập được những lời nói nầy, ta được 
nhiều người quý mến. Để đáp lại, họ sẽ lắng nghe những 
gì ta nói ra, và sẽ đáp ứng thân thiện và xây dựng. 


Trong Tăng chi bộ, Đức Phật dạy: 
— “Có bốn pháp tịnh hạnh về lời nói: 


1) Ở đây, có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo. Nếu 
không biết, người ấy nói: “Tôi không biết”; nếu biết, người 
ấy nói: “Tôi biết“; nếu không thấy, người ấy nói: “Tôi 
không thấy”; nếu thấy, người ấy nói: “Tôi thấy”. Như vậy 
lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc 
nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc 
nguyên nhân vì một vài quyền lợi gì. 


38 


2) Người ấy đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi. Nghe 
điều gì ở chỗ này, người ấy không đi đến chỗ kia nói, để 
gây chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, 
người ấy không đi nói với những người này, để gây chia rẽ 
ở những người kia. Như vậy người ấy sống hòa hợp những 
kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa 
hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 


3) Người ấy đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc ác. 
Người ấy chỉ dùng những lời nói nhu hòa , êm tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vui ý nhiều người. 


4) Người ấy đoạn tận lời nói phù phiếm. Người ấy nói 
đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói 
Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên 
lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích”. (AN 
10.176) 


Đó cũng là bốn thiện nghiệp về khẩu trong mười thiện 
nghiệp (thập thiện nghiệp) mà Đức Phật thường giảng dạy 
cho các vị đệ tử cư sĩ. Còn các thiện nghiệp khác là về thân 
có ba nghiệp là các hành động không sát sinh, không trộm 
cắp, không tà dâm; và về ý có ba nghiệp là các ý tưởng 
không tham, không sân, không tà kiến. 

Cũng có trường hợp, khi ta nói chân thật và lễ độ mà vẫn 
chạm đến tự ái của kẻ khác, khiến họ phật lòng. Tuy thế, 
đôi khi cần phải nói sự thật dù có mất lòng nhưng hữu ích, 
có khả năng đem đến lợi lạc trên đường tu tập. Trong kinh 
số 58 thuộc Trung bộ, Vương tử Vô Úy hỏi Đức Phật rằng 
có thể nào lời nói của Ngài làm phật ý người khác hay 
không. Ngài trả lời: 


39 


- “Này Vuong tử Vô Uy, lời nói nào Nhu Lai biết không 
như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, 
và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không 
thích, Như Lai không nói lời nói ấy. 

Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không 
tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người 
khác không ưa, không thích, Như Lai không nói lời nói ấy. 


Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng 
với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không 
ưa, không thích, ở đây, Như Lai biết đúng thời mà giải 
thích lời nói ấy. 

Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không như 
chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác ưa thích, Như Lai không nói lời nói ấy. 


Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không 
tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người 
khác ưa và thích, Như Lai không nói lời nói ấy. 

Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương 
ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác 
ưa và thích, ở đây, Như Lai biết đúng thời mà giải thích lời 
nói ấy”. (MN 58) 

Như thế, chúng ta thấy rằng Đức Phật chọn đúng thời để 
giảng dạy người khác, với những lời lẽ như thật, như chân, 
đưa đến mục đích giải thoát giác ngộ, cho dù lời ấy được 
người nghe ưa thích hoặc không ưa thích. 


Trong kinh Lời Nói, Đức Phật giảng năm yếu tố của một 
lời nói thiện lành như sau: 


40 


~"Thanh tựu năm chi phan, này các ty-khuu, các lời là 
thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và 
không bị những bậc hiền trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói 
đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời đem 
đến lợi ích, nói với từ tam”. (AN 5.198) 

1) Nói đúng thời: Có khi một lời chân thật nhưng không 
được phát biểu đúng lúc thì thành ra vô ích hoặc làm cho 
người khác bực mình. Người thiện trí phải tế nhị để áp 
dụng lời nói của mình đúng chỗ, đúng lúc. 

2) Nói đúng sự thật: Bậc thiện tri thức nói một lời phải dựa 
trên sự that, không ngụy biện, không lừa dối. 

3) Nói lời nhu hòa : Lời nói cần phải dịu dàng, lễ phép, tạo 
không khí hòa hợp. 

4) Nói lời đem đến lợi ích: Lời nói phải có mục đích và ý 
nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích 
đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô 
dụng. 

5) Nói lời với từ tâm: Lời nói phải phát xuất từ tấm lòng 
thương yêu, cẩn trọng. 

Ngoài ra, trong bài kinh Khéo Thuyết, Đức Phật giảng 
thêm: 

- “Thành tựu bốn chi phần, này các tỳ-khưu, lời nói được 
khéo nói, không phải vụng nói, không có lỗi lâm, không bị 
người trí quở trách. Thế nào là bốn? Ơ đây, tỳ-khưu chỉ nói 
lời khéo nói, không nói lời vụng nói; chỉ nói lời đúng pháp, 
không nói lời phi pháp; chỉ nói lời khả ái, không nói lời phi 
khả ái; chỉ nói lời đúng sự thật, không nói lời không đúng 
sự thật. Thành tựu với bốn chi phan này, này các tỳ-khưu, 


41 


lời nói là được khéo nói, không phải vụng nói, không có 
lỗi lam, không bị người trí gud trách.” (Snp 3.3) 

Trong Tăng chi bộ, Đức Phật khuyên chúng ta chỉ nên bàn 
luận về những đề tài thiết thực, có ích lợi trong sự tu tập: 
— “Có mười đề tài dang để đàm luận. Thế nào là mười? Đó 
là các dé tài về ít dục, dé tài về biết đủ, dé tài về viễn ly, dé 
tài về không tu hội, dé tài về tinh tấn, đề tài về giới, dé tài 
về định, đề tài về tuệ, đề tài về giải thoát, đề tài về tri kiến 
giải thoát”. (AN 10.69) 

Ngài thiên sư Buddhadasa (Phật Lệ), Thái Lan, giải thích 
thêm: 

1) Giảm dục (appicchakatha): Đàm luận để giảm lòng tham, 
dùng những lời nói khuyến khích ta tiết giảm lòng ham 
muốn. 

2) Biết đủ hay tri túc (santutthikatha): Dam luận để đưa đến 
sự biết đủ, dùng những lời nói khuyến khích ta thỏa mãn 
với những gì mình đang có, mà không còn chú ý đến các 
tiện nghi xa hoa. 

3) Viễn ly hay độc cư (pavivekakatha): Đàm luận để đưa đến 
sự sống một mình, dùng những lời nói khuyến khích việc 
sống và tư duy đơn độc, xa lánh các náo động. 


4) Không tụ hội hay giảm tiếp (asamsaggakatha): Đàm luận 
để tránh các tiếp xúc vô ích, dùng những lời nói khuyến 
khích ta tránh phí phạm năng lực và thì giờ. 

5) Tinh tấn (viriyarambhakatha): Đàm luận để bảo tên và 
gia tăng tỉnh tấn, dùng những lời nói khuyến khích nỗ lực 
trong tu tập. 


42 


6) Giới đức (silakatha): Dam luận để giữ giới hạnh tốt, dùng 
những lời nói để khuyến khích gìn giữ đức hạnh. 

7) Thiền định (samadhikatha): Đàm luận để tao lập tâm an 
định, thăng bằng, chuyên chú, hợp nhất, dùng những lời 
nói để khuyến khích tâm thêm trong sáng và ổn cố. 


8) Trí tuệ (pañfiakatha): Đàm luận để tao thông minh va trí 

tuệ, dùng những lời nói để khuyến khích sự phát triển tuệ 

minh triết. 

9) Giải thoát (vimuttikatha): Đàm luận để giải thoát, dùng 

những lời nói để khuyến khích sự giải thoát tâm trí khỏi 

mọi phiền não, mọi mầm mống bất thiện. 

10) Tri kiến giải thoát (vimuttifianadassanakathati): Dam 

luận để tạo lập tri kiến giải thoát, dùng những lời nói để 

khuyến khích sự chú tâm và hiểu biết về tri kiến giải thoát, 

xả ly khỏi mọi tham thủ và phiền não. 

Đức Phật rất chê trách những cuộc nói chuyện huyên 

thuyên, phi thời gian vô ích. Những lời gièm pha và đồn 

đãi không đem đến lợi lạc gì, vì chúng làm quấy động sự 

yên tĩnh và định tâm. Ngài cũng giảng thêm rằng người ta 

không thể trở thành bậc trí chỉ vì nói nhiều, cũng không 

phải vì nói nhiều mà người ta được gọi là bậc thông suốt 

Pháp (Dhammadhara), như trong các câu Pháp Cú sau đây: 
“Dù nói ngàn ngàn lời, 

Nhưng không gi lợi ích, 

Tốt hơn một câu nghĩa, 

Nghe xong, được tịnh lạc.“ (PC 100) 


4 


“Không phải vì nói nhiều, 
Mới xứng danh bậc trí, 


43 


An ổn, không oán sợ, 

Thật đáng gọi bậc tri.” (PC 258) 
“Không phải vì nói nhiều, 

Là thọ trì chánh pháp, 

Người nghe ít diệu pháp, 
Nhưng trực nhận viên dung, 
Chánh pháp không buông lung, 
Là thọ trì Chánh pháp. (PC 259) 


Trong tiếng Pali, từ “Mau-ni” (Muni) trong tên “Thích-ca 
Mau-ni” (Sakya Muni) có nghĩa là người luôn giữ sự yên 
lặng (bậc Tịch tịnh), thường được dùng để gọi một vị 
thánh. Đức Phật thường khuyên các vi tu sĩ đệ tử rằng: 


“Này các tỳ-khưu, khi quí vị hội họp với nhau, có hai việc 
cần phải làm: một là đàm luận về Chánh pháp, hai là giữ 
sự im lặng của bậc thánh” (Phật tự thuyết, Ud 10). 


Tóm lại, lời nói có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng, 
không những tác động đến đời sống hạnh phúc của mỗi cá 
nhân mà còn có thể tác động đến sinh hoạt của xã hội. Nếu 
có tỉnh giác và định hướng tốt, lời nói qua các cuộc đàm 
luận, giao tiếp hằng ngày, sẽ mang đến nhiều lợi ích cho 
sự tu tập của những người con Phật chúng ta. Chính vì thế 
mà Đức Phật đã đưa Chánh Ngữ vào Bát chi Thánh đạo, 
đường thánh tám chi dẫn đến giải thoát giác ngộ. 


44 


45 


Ram Tháng Sáu: 
Ngày Chuyển Pháp Luân 


Có ba dịp lễ lớn trong truyền thống Phật giáo Nguyên 
thủy. Đó là ngày lễ Magha Puja, Visakha Puja, và Asalha 
Puja. Puja nghĩa là tôn kính, quý kính, còn có nghĩa là sự 
dâng cúng, cúng dường. Ở đây, Puja còn có nghĩa là ngày 
lễ lớn. Magha, Visakha và Asalha là tên các tháng trong lịch 
của An độ. So với âm lịch Việt Nam, Magha tương ứng với 
tháng Giêng, Visakha tương ứng với tháng Tư, và Asdlha 
tương ứng với tháng Sáu. 

Magha Pñjä là ngày lễ Ram tháng Giêng, kỷ niệm ngày Đức 
Phật thuyết kệ Ovada-patimokkha (Giáo giới giải thoát), là 
căn bản cho các giới luật sau này. Visakha Puja là ngày lễ 
Rằm tháng Tư, tức là ngày Tam Hợp hay Phật Đản, bây 
giờ có khuynh hướng gọi là lễ Vesak theo cách gọi của Sri 
Lanka. Asdlha Paja là ngày lễ Ram tháng Sáu, kỷ niệm 
ngày Đức Phật giảng kinh Chuyển Pháp Luân, và sau đó, 
chư Tăng Nam tông bắt đầu mùa An cư Tịnh tu. 

Ngoài ra, truyền thống Nam tông còn có các ngày lễ khác 
như ngày Tự Tứ (rằm tháng Chín) - kết thúc mùa An cư, 
và mùa lễ Dang Y Kathina trong một tháng, từ ngày 16 
tháng Chín đến ngày rằm tháng Mười âm lịch. 


46 


1. Chuyển Pháp Luân 


Ngài Bồ tát Si-dat-ta rời gia đình, tìm đạo giải thoát năm 
29 tuổi, và thành đạo năm 35 tuổi, vào đêm trăng Rằm 
tháng Tư. Sau khi Ngài giác ngộ, có vị Phạm thiên 
Sahampati cung thỉnh Ngài vì lòng từ bi thuyết pháp độ 
đời. Đức Phật quan sát thế gian và nhận lời thuyết pháp. 
Đầu tiên, Ngài nghĩ đến dao si Alara Kalama và dao sĩ 
Uddaka Rãmaputta, là hai vị thay day đạo cho ngài khi 
còn là Bồ-tát tầm sư học đạo, nhưng Chư Thiên báo là hai 
vị này đã qua đời. Tiếp đến, Ngài nghĩ đến năm người bạn 
là: Kondañña (Kiéu-tran-nhu), Bhaddiya, Vappa, 
Mahanama và Assaji, mà lúc trước đã cùng tu khổ hạnh 
với ngài, và hiện giờ họ đang ở vườn nai (Lộc uyén), gần 
thành Ba-la-nai (Baranasi). 

Từ Bồ dé dao trang, nơi Ngài giác ngộ, Đức Phat đi đến 
vườn nai, một cuộc hành trình khoảng 210 km, mất khoảng 
hai tháng, và đến nơi đó vào đúng ngày Rằm tháng Sáu. 
Thoạt tiên, khi thấy Ngài, anh em Kondañña quyết định 
không chào hỏi, cũng không đứng lên đảnh lễ Ngài, bởi vì 
họ cho rằng lúc trước, Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh, không 
còn là một bậc chân tu nữa. Tuy nhiên, khi Ngài tiến đến 
gần, chư vị đã bị chỉnh phục trước vẻ cao quý của một bậc 
giải thoát, khiến họ đối xử với Ngài vô cùng kính cẩn. Chư 
vị cầm lấy bình bát và thượng y của ngài, sửa soạn chỗ 
ngồi cho Ngài, rửa chân Ngài và gọi Ngài là hiên giả 
(avuso) theo thói quen. Song Đức Phật bác bỏ cách xưng hô 
này, và nói: 

“Này chư vị, đừng gọi Như Lai (Tathagata) là hiên giả như 
một trong các vi. Nhu Lai là bậc A-la-hán, Chánh Dang 
Giác.” ~ (Vin ¡.1) 


47 


Lời tuyên bố đã khám phá con đường đưa đến Bat Tu tức 
con đường giải thoát, đã giác ngộ và chứng đắc Chân Lý 
của Ngài được năm người bạn đồng tu cũ đáp lại với vẻ 
hoài nghi. Các vị ấy hỏi Ngài làm thế nào một người đã từ 
bỏ khổ hạnh để chọn đời sống sung túc lại có thể chứng 
đắc Chân Lý? Đức Phật giải thích rằng Ngài chăng hề tham 
đắm đời sống sung túc. Để làm sáng tỏ mọi việc, Ngài 
thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân, khởi đầu công 
trình hoằng pháp của Ngài. Bài kinh trình bày pháp giải 
thoát là Trung đạo, và nêu lên Bốn Sự thật Cao quý (Tứ 
Thánh đế) - như đã ghi lại trong Luật tạng và trong Tương 
ưng bộ: 

“Có hai cực đoan, này chư vị, mà người xuất gia nên tránh. 
Hai cực đoan đó là gì? Đắm mình vào dục lạc, thấp kém, 
tam thường, hạ liệt, không xứng đáng bậc Thánh, không 
ích lợi, là một cực đoan. Cực đoan kia là chuyên tâm khổ 
hạnh ép xác, gây khổ đau, không xứng đáng bậc thánh, và 
cũng không ích lợi. 

Này chư vị, Như Lai đã tránh xa hai cực đoan này, và tìm 
ra Trung đạo, chính là con đường khiến cho Ta thấy và biết 
rõ, con đường đưa đến an tinh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn.” 

Ngài giảng tiếp: 

“Đây là Chân lý về Khổ: Sinh, già, bệnh, chết là khổ; sầu, 
bi, ưu, não là khổ; thân cận những gì ta không thích là khổ; 
xa lia những gi ta thích là khổ; cầu không được là khổ; tóm 
lại, ngũ thủ uan là khổ. 


48 


Day là Chân lý về Nguồn gốc của Khổ: D6 chính là khát ái 
đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm thấy lạc thú 
chỗ này chỗ kia: Đó là Dục ái, Hữu ái và Phi hữu ái. 

Đây là Chân lý về Khổ diệt: Đó chính là sự đoạn trừ, diệt 
tận hoàn toàn khát ái đó, quăng bỏ nó, chấm dứt nó, xả ly 
nó, không chấp thủ nó. 


Đây là Chân lý về Con đường Diệt khổ: Đó là Thánh đạo 
Tám ngành, tức là: Chánh Kiến, Chánh Tư duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, 
Chánh Niệm, và Chánh Định.” - (Vin 1.1; SN 56.11). 


Năm vị tôn giả hết sức chú tâm lắng nghe lời ngài. Khi 
Ngài thuyết giảng, tôn giả Kondañña quán triệt: “Những 
gì có sinh khởi đều phải chiu qui luật hoại điệt”, và đắc 
quả Dự lưu. Sau đó, tôn giả liên xin Đức Phật nhận làm đệ 
tử. Đức Phật nói: “Đến đây, này tỳ-khưu, Giáo Pháp đã 
được khéo giảng, hãy sống đời phạm hạnh để đoạn tận 
khổ dau” và nhận tôn giả làm một tỳ-khưu. Như vậy, tôn 
giả Kondañña là vị tỳ-khưu đầu tiên trong lịch sử Phật 
giáo, đánh dấu khởi điểm sự thành lập Tăng đoàn, tồn tại 
cho đến ngày nay. 


Chang bao lâu, lời dạy của Đức Phật đã giúp cho tôn giả 
Vappa và Bhaddiya hiểu Pháp và hai vị cũng được nhận 
làm tỳ-khưu. Trong lúc các ngài Kondañña, Vappa và 
Bhaddiya đi khất thực để cung cấp thức ăn cho cả nhóm, 
Đức Phật thuyết giảng riêng cho tôn giả Mahanama và 
Assaji. Sau đó, hai vi nay đắc quả bậc Nhập lưu, và xin làm 
đệ tử. Như vậy, lúc đó có sáu tỳ-khưu trên thế gian - Đức 
Phật và năm vị đệ tử của Ngài. 


49 


Vài ngày sau, Đức Phat day bài pháp về vô ngã - kinh Vô 
ngã tướng. Khi năm tỳ-khưu nghe lời thuyết giảng này của 
Đức Phật, tâm của chư vị thoát khỏi mọi lậu hoặc, và trở 
thành các bậc thánh A-la-hán giải thoát. 


2. An cư Tinh tu 


Một ngày sau lễ Rằm tháng Sáu, chư Tăng trong truyền 
thống Phật giáo Nam tông bat đầu mùa An cư Tinh tu. 


Trong Chương “Vào Mùa Mưa”, Đại Phẩm, Luật Tạng 
(Vin i.137), có ghi: 


Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, Trúc Lâm. Lúc bấy 
giờ, việc an cư mùa mưa chưa được Đức Thế Tôn quy định 
cho các tỳ-khưu. Các vị tỳ-khưu đi du hành trong mùa 
lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 


-“Vì sao các sa-môn Thích Tử lại đi du hành trong mùa 
lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa mưa nữa? Ngay cả 
các du sĩ ngoại dao, dù có giáo lý được thuyết tôi tệ, vẫn 
sống cố định một chỗ trong mùa mưa, ngay cả những con 
chim sau khi làm tổ trên các ngọn cây cũng sống cố định 
trong mùa mưa. Còn các sa-môn Thích Tử thì lại đi du 
hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng, và cả trong mùa 
mưa nữa. Các vị ấy đang dẫm đạp lên các loại cỏ xanh, 
đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan, và 
đang gây nên việc giết hại hàng loạt chúng sinh nhỏ nhoi”. 
Các tỳ-khưu nghe được những người ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Vì thế, các vị ấy trình sự việc lên Đức Thế 
Tôn. Đức Phật nhân sự việc này mà bảo các tỳ-khưu rằng: 


50 


-“Này các tỳ-khưu, ta cho phép an cu trong mùa mua. Day 
là hai thời điểm vào mùa an cư: thời điểm trước và thời 
điểm sau. Thời điểm trước là ngày kế của ngày trăng tròn 
tháng Asalha, thời điểm sau là vào ngày sau trăng tròn 
tháng sau.” 


Tính theo âm lịch của Việt Nam nếu không có tháng nhuần 
thì thời điểm trước là ngày 16 tháng 6, thời điểm sau là 
ngày 16 tháng 7. Ngài dạy tiếp: 

- “Này các tỳ-khưu, trong mùa an cư ba tháng thì không 
nên ra đi du hành. Vi nào ra đi thì phạm tội tác ác (duk- 
kata).” 


Tuy nhiên, nếu có chuyện cần kíp và được thỉnh mời, vị 
tỳ-khưu được phép rời trú xứ trong thời hạn không quá 
bảy ngày. Đức Phật dạy: 


- “Này các tỳ-khưu, ta cho phép đi khi được thỉnh mời với 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày; và không nên 
đi, nếu không được thỉnh mời.” 

Suốt thời kỳ gió mùa ở miền bắc Ấn Độ, từ tháng Sáu đến 
tháng Mười, chư Tăng sống một nơi cố định trong ba tháng 
an cư. Chư vị có thể lựa chọn cách tự mình xây một am thất 
trú mưa, hay ở trong một tỉnh xá sẵn có. 


Mùa an cư bắt đầu từ ngày rằm tháng Asalha (rằm tháng 
Sáu). Tuy nhiên, Đức Phật cũng cho phép bất kỳ một tỳ- 
khưu nào khởi sự chậm hơn một tháng vào ngày rằm 
tháng Bảy, gọi là “hậu An cư”. Việc đình chỉ du hành chấm 
dứt vào ngày rằm tháng Chín (Ässina). Nếu vi nào khởi sự 
chậm hơn một tháng, thì chấm dứt vào tháng Mười 
(Kattika). Chư Tăng tổ chức lễ sam hối Bố-tát (Uposatha) 
đặc biệt, tức là lễ Tự Tứ (Pavarana), kết thúc mùa an cư. 


51 


Sau đó, các tỳ-khưu công bố hoàn tất các phận su trong 
Giới Luật, rời nơi an cư, và bắt đầu du hành truyền đạo. 


Tập tục an cư mùa mưa không chỉ có lý do cổ truyền, mà 
còn có lý do thực tiễn nữa. Khi trời đổ mưa ào ạt và các con 
sông chảy tràn bờ, khi đường xá chìm trong bùn lây, và 
những mảnh đất không ngập nước làm thành nơi trú ẩn 
cho rắn rết, bọ cạp, thì việc du hành và cắm lều ngoài trời 
hầu như không thể thực hiện được. Hơn nữa, khí ẩm bốc 
hơi trong thời gió mùa tạo ra những tai hại khác cho sức 
khỏe; và nếu một tỳ-khưu bị bệnh, thì dễ săn sóc vị ấy tại 
một tinh xá hơn là lúc di chuyển. 


Tục lệ an cư mùa mưa còn có lợi cho Tăng chúng theo 
nhiều cách. Trong suốt những tháng du hành theo ý riêng 
của mỗi người, có thể là một vài tỳ-khưu nào đó trở thành 
buông lung trong nếp sinh hoạt. Trong mùa an cư, các tỳ- 
khưu chung sống sinh hoạt với nhau, nên phải chú tâm 
đến quy luật xử thế và theo đúng nguyên tắc. Mùa an cư 
còn tăng cường mối tình cảm trong Tăng đoàn. Cuộc sống 
chung ở một nơi và cùng học tập lời dạy của bậc Đạo Sư, 
sự trao đổi kinh nghiệm và kiến thức đưa đến sự thiết lập 
các mối quan hệ thân hữu có giá trị giáo dục, đã được Đức 
Phật đánh giá cao. Ngài nói: 

“Quả thật tất cả đời sống đồng Phạm hạnh của Tăng chúng 
cốt yếu ở tình thân hữu giữa những người ưa thích điều 
thiện, ở tình đồng đạo, đồng chí hướng. Một tỳ-khưu làm 
bạn với điều thiện, là người bạn giao du, người đồng chí 
hướng, có triển vọng tu tập va làm sung mãn Bát chi Thanh 


^^. 


đạo, để giải thoát cho đồng bạn cũng như bản thân vị ấy”. 


Có lần Đức Phật thấy một tỳ-khưu bị bệnh, nằm bơ vơ 
không ai chăm sóc, Ngài và Trưởng lão Ananda cùng đến 


52 


săn sóc vị ấy. Rồi Ngài gọi Tăng chúng đến và dạy: “Nay 
các tỳ-khưu, chư vị không có cha mẹ chăm sóc mình. Vậy, 
nếu chư vị không chăm sóc nhau, thì ai sẽ làm việc ấy? Này 
các tỳ-khưu, bất cứ ai trong chư vị muốn chăm sóc ta, thì 
vị ấy hãy chăm sóc người bạn đồng Phạm hanh”. 


Việc an cư mùa mưa cũng quan trọng trong việc học tập 
của chư Tăng thời đó. Chư vị tụng đọc lại các bài kinh của 
Đức Phật và học hỏi những lời dạy mới của Ngài. Việc học 
tập nghe kinh không chỉ giới hạn vào mùa an cư, nhưng 
được thuận lợi hơn nhờ sự chung sống suốt ba tháng của 
một hội chúng tỳ-khưu đông đảo tại cùng một địa điểm. 
Có lẽ Giáo pháp sẽ không được truyền tụng đến thời đại 
chúng ta trong hình thức chính xác như ngày nay, nếu 
Tăng chúng thời xưa không có cơ hội duyệt lại toàn thể lời 
giáo huấn của Đức Phật trong các mùa An cư Tịnh tu hằng 
năm ay. 


53 


Sơ lược về ly Duyên khởi 


Tiếng Pali của lý Duyên khởi hay Duyên sinh là 
Paticcasamuppada, còn được dịch là “Tùy thuộc Phát sinh”, 
tiếng Anh là Dependent Origination. Thuyết nay bao gồm 
mười hai thành tố, nên cũng được gọi là Thập nhị Nhân 
duyên. 

Trong Tăng chi bộ, Đức Phật giảng cho ông Cấp Cô Độc: 
“Ở đây, này gia chủ Cấp Cô Độc, vị thánh đệ tử quán sát 
như sau: 

Do cái này có, cái kia có. 

Do cái này sinh, cái kia sinh. 

Do cái này không có, cái kia không có. 

Do cái này diệt, cái kia diệt.” 

Đó là tóm lược lý Duyên khởi. Rồi Ngài giảng rộng ra: 


“Tức là do duyên vô minh, có các hành. 
Do duyên các hành, có thức. 

Do duyên thức, có danh sắc. 

Do duyên danh sắc, có sáu nhập. 

Do duyên sáu nhập, có xúc. 

Do duyên xúc, có thọ. 

Do duyên thọ, có ái. 


54 


Do duyên ái, có thủ. 

Do duyên thủ, có hữu. 

Do duyên hữu, có sinh. 

Do duyên sinh, có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 
Như vậy, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uan nay.” 


Tiếp theo, Đức Phật giảng về sự đoạn diệt các khổ uan: 


“Do vô minh diệt, không có dư tàn, nên các hành diệt. 
Do các hành diệt, nên thức diệt. 

Do thức diệt, nên danh sắc diệt. 

Do danh sắc diệt, nên sáu nhập diệt. 

Do sáu nhập diệt, nên xúc diệt. 

Do xúc diệt, nên thọ diệt. 

Do thọ diệt, nên ái diệt. 

Do ái diệt, nên thủ diệt. 

Do thủ diệt, nên hữu diệt. 

Do hữu diệt, nên sinh diệt. 

Do sinh diệt, nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. 


Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này diệt. Đây là thánh lý được 


khéo thấy và khéo thể nhập với trí tuệ.” (AN 10.92) 


Như thế, khi thuyết giảng lý Duyên khởi, Đức Phật dạy 
cho chúng ta thấy rang vì vô minh và bị mê si mà sự hiện 
hữu và khổ đau hiện tại đã phát sinh; do sự diệt tận của vô 
minh, và từ đó ái diệt và thủ diệt, mà không còn sự tái sinh 
nào tiếp theo; và như vậy, tiến trình hiện hữu được dừng 
lại, và cùng với sự dừng lại ấy, là sự chấm dứt mọi đau 


khổ. 


Ở đây, xin trình bày sơ lược tóm tắt về các liên hệ giữa 


mười hai thành tố của lý Duyên khởi như sau: 


55 


1. V6 minh duyên hanh: Do vê minh (avijja), cac hanh 
(sankhara) có điều kiện để sinh ra. Hanh là những tu tâm 
sở (cetana) hay ý chí, đưa đến tái sinh, còn gọi là hành 
nghiệp. Vô minh ở đây chủ yếu là vô minh về Tứ Thánh 
Đế, vô minh về lý nhân duyên, vô minh về quá khứ và 
hiện tại của chúng ta. 

Do vô minh, đôi khi chúng ta làm những hành động thiện, 
nhưng phần lớn chúng ta làm những hành động bất thiện, 
vì đa phần những điều chúng ta làm đều bắt nguồn từ 
tham và sân. Dưới ảnh hưởng của vô minh chúng ta làm 
đủ mọi loại hành động. Thật ra, vì chúng ta không biết đâu 
là đúng, đâu là sai, hoặc chúng ta chỉ hiểu chung chung 
rằng những hành động thế này là thiện, những hành thế 
kia là bất thiện. Vì mù quáng bởi vô minh mà chúng ta 
thường làm những điều lầm lạc, dù rằng đôi khi chúng ta 
cũng làm được những việc tốt. 


Hai chi phan này, vô minh và hành, thuộc thời quá khứ, 
và đây là hai yếu tố đã đem chúng ta đến thế gian này. 
Những hành động thiện trong quá khứ của chúng ta như 
bố thí, trì giới, có những ý nghĩ tốt đẹp, v.v. là những thiện 
nghiệp (kusala-kamma), đã giúp chúng ta sinh ra lam 
người, có mặt trong thế gian này. 


2. Hành duyên thức: Tùy thuộc nơi hành nghiệp, thiện 
va bất thiện, chi phần thứ ba khởi sinh, đó là thức 
(vififiana), tức tái sinh trong thế gian này. Thức là thời hiện 
tại và thuộc nhóm quả di thục. Thức sinh khởi như kết quả 
của vô minh và hành trong quá khứ. Ở đây, thức không có 
nghĩa là tất cả các loại tâm mà chỉ là tâm tục sinh sau khi 
chết. Như vậy, khởi đầu của kiếp sống hiện tại này, chúng 
ta có kiết sinh thức - thức nối liên - nghĩa là thức nối liên 


56 


kiếp sống hiện tai với quá khứ. Thức tái sinh phát khởi, 
chúng ta được tái sinh, đó là lý do tại sao ta dùng từ “tái 
sinh”, mà không dùng từ “đầu thai” với ý nghĩa một linh 
hồn đi tái sinh. Bởi vì không có một linh hồn bất tử trong 
quan niệm của đạo Phật. 


3. Thức duyên danh sắc: Tâm không thể làm việc một 
mình, nó có một số tâm sở (cefasika) phối hợp làm việc 
chung với nó, và vì là tâm nên nó không thể tồn tại đơn 
độc, nó cần một cái thân vốn là kết quả của những hành 
động trong quá khứ. Do vậy, tùy thuộc nơi kiết sinh thức 
- thức nối liền, chúng ta có tâm và thân, tức là danh (nama) 
và sắc (rữpa). Danh là phần tinh thần, còn sắc là phần vật 
chất. 


4. Danh sắc duyên lục nhập: Do có thân và tâm, hay danh 
và sắc, ta có sáu căn hay sáu nhập (dyatana). Chúng ta có 
năm căn bên ngoài: nhãn, nhị, tỷ, thiệt và thân. Còn gọi là 
ngũ môn hay năm cửa. Chang hạn qua nhãn môn, chúng 
ta tiếp nhận một đối tượng của sự thấy, và qua nhãn môn, 
chúng ta buông bỏ đối tượng đó; vì thế, con mắt có hai 
chức năng: thu nhận và buông bỏ. Từ “can” được dùng ở 
đây với ý nghĩa của một căn cứ, dựa vào đó mà tâm có thể 
thực hiện. Căn thứ sáu là ý căn. Đây là một căn thuộc bên 
trong, hay nội môn. Nó không những chỉ là một căn hay 
môn, mà nó cũng còn là dòng tiến sinh của chúng ta — 
trong Pali gọi là bhavanga hay hữu phần. Chính dòng tiến 
sinh này dẫn chúng ta đi hết kiếp sống này đến kiếp sống 
khác trong vòng sinh tử luân hồi. 

5. Lục nhập duyên xúc: Tùy thuộc vào sáu căn, ta có xúc 
(phassa). Xúc là sự va chạm hay tiếp xúc giữa một đối 
tượng giác quan bên ngoài với bề mặt của bộ máy cảm giác 


57 


tương xứng, hay giữa căn và cảnh (tran). Tùy thuộc nơi 
năm cửa giác quan (ngũ môn) và ý căn (ý môn), ta có xúc. 
Chăng hạn, khi một cảnh sắc và phần nhạy cảm của con 
mắt (tức nhãn căn) nằm trong một khoảng cách thích hợp 
và có ánh sáng thích hợp, lúc đó, sự tiếp xúc giữa căn và 
cảnh khởi sinh, hình sắc đó tiếp chạm với phần nhạy cảm 
của con mắt. Tương tự như vậy với âm thanh và nhĩ căn, 
mùi hương va tỷ căn, v.v. 


6. Xúc duyên thọ: Vì có xúc nên ta có cảm giác, như vậy, 
thọ (vedana) phát sinh. Khi có sự tiếp chạm với một đối 
tượng qua căn, ta có cảm thọ. Nếu sự tiếp xúc là mềm mại, 
ta có thể cảm thấy một cảm giác dễ chịu; nếu sự tiếp xúc là 
thô nhám, ta cảm thấy một cảm giác khó chịu; hoặc đôi 
khi, ta có một cảm thọ trung tính, không khổ không lạc, 
vv. 


7. Tho duyên ái: Vì có tho mà ái (tanha) khởi sinh, không 
có thọ thì tham ái không sinh khởi. Khi có cảm thọ dễ chịu 
- qua thấy, nghe, ngửi, nếm, v.v., tham ái, thích thú sinh 
khởi. Còn đối với các cảm thọ khó chịu thì sao? Trong bộ 
luận Thanh tinh đạo, có giải thích: “Một bệnh nhân đang 
có một cơn đau kinh khủng, có một cảm thọ khó chịu. Lúc 
đó, tham vẫn khởi lên, bởi vì người ấy có một ước muốn 
thoát ra khỏi cơn đau đó, muốn thoát ra khỏi cái cảm thọ 
khó chiu đó. Như vậy tham khởi lên bằng hai cách: theo 
cảm thọ dé chịu và theo cảm thọ khó chịu”. (Vism 16.35) 

8. Ái duyên thủ: Một khi ái đã sinh thì chấp thủ (upadana) 
liền theo sau. Sự khác biệt giữa ái và thủ rất rõ ràng: ái là 
tham muốn nhẹ nhàng, trong khi thủ lại là ăn rễ thâm sâu, 
buộc chặt chúng ta vào một cái gì đó. Tham ái tự nó thì 
không dính mắc, không tiến đến trạng thái chấp thủ, nó 


58 


chỉ là sự ước muốn hay mong muốn bình thường. Tuy 
nhiên, với một phàm nhân không giác niệm, tham ái liền 
dẫn theo lòng chấp thủ. 

9. Thủ duyên hữu: Vì có chấp thủ, nên tạo duyên để tạo 
hiện hữu. Hữu (bhava) nghĩa là ta đang khởi sự trở thành, 
thu thập nghiệp lực mới cho đời sống tương lai. Hữu có 
hai mặt: nghiệp hữu (kamma-bhava) là hành động tích lũy 
của quả dị thục, và sinh hữu (uppatti-bhava) là quả dị thục 
hướng đến tái sinh. Nói một cách khác, do duyên ái và thủ, 
chúng ta hành động tạo nghiệp, bây giờ là những hành 
động hiện tại (là nghiệp hữu), và đồng thời, chúng ta đang 
chuẩn bị cho cuộc tái sinh trong tương lai (là sinh hữu). 


10. Hữu duyên sinh: Do bởi những hành động hay 
nghiệp hiện tại, chúng ta đang chuẩn bị cho lần tái sinh 
sắp tới, đó là tái sinh hay sinh (jati), mang ý nghĩa của sự 
khởi đầu của kiếp sống tương lai. 

11. Sinh duyên già chết: Do tái sinh trong thế gian nên ắt 
sẽ đưa đến già chết (jara-marana). Jara là tuổi già, già một 
cách dần dần, và rồi, marana là chết. Tất cả mọi hiện tượng 
xảy ra như một hệ quả tất nhiên. Chúng ta đã sinh ra nên 
phải chịu buồn rau, bi, khổ, ưu, não, tuyệt vọng, v.v. vì 
chúng sẽ hiện khởi như kết quả của việc sinh. 

Chúng ta thấy ở đây có cả thảy mười hai chi phần, thường 
được phân thành ba thời: quá khứ, hiện tại, và vị lai. Hai 
chi vô minh và hành thuộc về quá khứ; năm chi: thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc hiện tại, xem như là quả 
dị thục của quá khứ. Ái, thủ, hữu cũng thuộc hiện tại và 
làm nhân cho tương lai. Sinh và già chết thuộc về tương 
lai, kết quả của những nhân đã gieo trong hiện tại. Từ sinh 
đến già chết, chỉ có hai chi được đề cập ở thời tương lai; 


59 


tuy nhiên, chúng bao ham cả năm chi phần trong nhóm 
quả đị thục hiện tại - từ thức đến thọ. Sự kết hợp của năm 
chi phần này tạo ra cái gọi là đàn ông hay đàn bà, và chính 
năm chi phần này là cái được sinh ra, già chết và rồi lại tái 
sinh, cứ tiếp tục mãi mãi không ngừng, do những hành 
nghiệp từ quá khứ cũng như trong hiện tại. 


AH 


Trong quyển sách “Cay Giác Ngô” (The Tree of Enlighten- 
ment), Giáo sư Peter Santina phân chia mười hai chi phần 
thành ba nhóm: 1) nhóm tai ách (ô trược): vô minh, ái và 
thủ; 2) nhóm hành động (nghiệp): hành và hữu; và 3) 
nhóm khổ đau: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh, và 
già chết. 

Trong nhóm thứ nhất, vô minh là căn bản. Do vô minh mà 
chúng ta tham đắm vào các dục lạc giác quan, vào hưởng 
thụ, vào những ý tưởng sai lầm, nhất là ý tưởng về cái Ta 
độc lập và thường còn. Do vậy, vô minh, ái và thủ là 
nguyên nhân của nghiệp (hành động). 


Nhóm thứ hai là nghiệp (hành động), gồm có hành và hữu. 
Hành bao hàm những dấu ấn, hay thói quen hình thành 
trong dòng tâm thức, hay sự tiếp diễn không ngừng của 
thức. Những dấu ấn ấy được tạo thành bởi những hành 
động lập đi lập lại từ nhiều kiếp trước, trở thành thói quen. 
Những thói quen đó dẫn dắt nhiều hành động của ta trong 
hiện tại. Ngoài ra, còn có những hành động tạo tác trong 
kiếp sống này, và được gọi là hữu. Những thói quen vốn 
phát triển từ nhiều kiếp trước cùng với những hành động 
tạo tác trong kiếp này dẫn đến tái sinh với thân ngũ uẩn, 
rồi già chết, khổ đau, v.v. Đó là nhóm thứ ba. 


Khi hiểu được sự vận hành của lý Duyên khởi, ta có thể 
phá vỡ vòng luân hồi sinh tử đó, bằng cách gột bỏ những 


60 


bất tinh của tâm — là vô minh, ái và thủ. Một khi các bất 
tinh này bị loại bỏ, sẽ không còn hành nghiệp, và nguồn 
thói quen cũng không sinh khởi. Khi những hành nghiệp 
ngưng thì tái sinh và khổ đau cũng ngưng. 


Trong Trường bộ, Đức Phật dạy ngài Ananda rằng: 


- “Nay Ananda, giáo pháp Duyên khởi rất thâm sâu, thật 
sự thâm sâu. Chính vì không thông hiểu giáo pháp này mà 
thế gian giống như một cuộn chỉ rối ren, một tổ chim, một 
bụi rậm lau lách, và không thể thoát khỏi các đọa xứ, cõi 
dữ, phải chịu khổ đau trong vòng luân hồi sinh tu.” (DN 
15) 


Trong một đoạn kinh khác, thuộc Trung Bộ 28, Ngài dạy 
rằng: 

— “Ai hiểu được lý Duyên khởi, người ấy hiểu Pháp; và ai 
hiểu được Pháp, người ấy hiểu lý Duyên khởi”. (MN 28) 
Cho nên, giáo lý Duyên khởi là một giáo lý tỉnh yếu, thâm 
sâu, quan trọng, không phải dễ dàng thực chứng và thông 
hiểu. Là một phàm nhân cư sĩ còn đang tu học, ở đây, 
chúng tôi chỉ có thể trình bày tóm tắt sơ lược theo kiến giải 
thô thiển của mình. 


61 


Về bát quan trai giới 


Ngoài việc thọ trì, tuân giữ 5 điều giới căn bản trong đời 
sống hằng ngày, thỉnh thoảng, trong các ngày trai giới, các 
địp lễ lớn, hay trong các khóa tu thiển tịnh tâm, người Phật 
tử cư sĩ chúng ta thường giữ thêm bát quan trai giới. Tám 
giới đó dựa vào năm giới căn bản, nhưng được khai triển 
thêm để giúp tạo một đời sống tịnh hạnh, đơn giản, giúp 
tạo các điều kiện thuận lợi để tu dưỡng tâm trí. Đó là: 


1) Không sát sinh. 

2) Không trộm cắp. 

3) Không hành dâm. 

4) Không nói dối. 

5) Không uống rượu và dùng các chất say. 

6) Không ăn trái giờ (không ăn sau 12 giờ trưa). 

7) Không tham gia múa hát, thổi kèn, đánh đàn, xem 
múa hát, nghe đàn, kèn, và không trang điểm, thoa 
vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. 

8) Không nằm ngồi nơi quá cao và nơi xinh đẹp. 

Ngày trai giới còn có tên gọi là ngày Bố-tát, phiên âm từ 
tiếng Pali “Uposatha”. Uposatha có nghĩa là đi đến và lưu 
lại tại một ngôi chùa hay một tu viện. Theo phong tục Ấn 
Độ ngày xưa, các giáo sĩ Bà-la-môn thực hiện các nghi lễ 
thanh tịnh hóa, rồi rời gia đình, chọn một nơi thanh vắng 


62 


để sống độc cu trọn ngày, vào ngày trăng tròn (ngày rằm) 
và ngày đầu trăng (mồng 1). Trong bối cảnh đó, Đức Phật 
cho phép các vị tu sĩ đệ tử của Ngài hội họp lại vào các 
ngày đó để tụng giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa (Patimokkha, 
giới luật tu sĩ) và thuyết giảng cho hàng đệ tử cư sĩ khi họ 
đến lưu lại tại chùa. Ngoài ra, cộng đồng Phật tử thời đó 
còn có 2 ngày trai giới khác là ngày giữa tuần trăng đầu 
(mồng 8) và ngày giữa tuần trăng sau (ngày 23). 


Đó là bốn ngày trai giới căn bản của truyền thống Phật 
giáo Nguyên thủy, vẫn còn được áp dụng cho đến ngày 
nay. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Phật tử cư sĩ thường thọ trì 
sáu ngày trai giới trong tháng: 8, 14, 15, 23, 29, 30 (28, 29 
cho tháng thiếu), hoặc tám ngày: 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30 
(28, 29 cho tháng thiếu). 

Các bài giảng của Đức Phật có liên quan đến tám giới nầy 
đã được ghi lại trong Tăng chi bộ. Đức Phật giảng rằng 
người nào thọ trì tám giới nghiêm túc với tâm trong sạch, 
người ấy sống tịnh hạnh như một vị A-la-hán. Vì thế, các 
đệ tử của Ngài phải cố gắng giữ tám giới trong ngày Bố- 
tát. Ngài giảng chi tiết cho bà Visakha như sau: 

— “Thánh dé tử ấy, này Visakha, suy tư như sau: 


1) “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ sát sinh, tránh 
xa sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh và 
loài hữu tình. Cũng vậy đêm nay và ngày nay, ta sống từ 
bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 
quí, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả 
chúng sinh và loài hữu tình. Về chi phan này, ta theo 
gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới“. 


63 


2) “Cho đến tron đời, các vi A-la-han từ bỏ lay của không 
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, 
tự sống thanh tinh, không có trộm cắp. Cũng vậy, đêm nay 
và ngày nay, ta sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy 
những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tinh, không có trộm cắp. Về chi phần này, ta theo 
gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới“. 


3) “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, tinh tu 
Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Cũng 
vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ tà hạnh, tịnh tu 
Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Về chi 
phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành 
trai giới”. 

4)“Cho đến trọn đời, các vi A-la-hán từ bỏ nói láo, tránh xa 
nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, 
đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với 
đời. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ nói láo, 
tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật 
chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời 
hứa đối với đời. Về chi phan này, ta theo gương các vị A- 
la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 


5) “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ rượu men, rượu 
nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu men, rượu nấu làm 
cho đắm say. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ 
bỏ rượu men, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu 
men, rượu nấu làm cho đắm say. Về chi phan này, ta theo 
gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới“. 

6) “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày một bữa, 
không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng vậy, đêm nay 
và ngày nay, ta sống ăn một ngày một bữa, không ăn ban 


64 


đêm, không ăn phi thời. Về chi phan nay, ta theo gương 
các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 


7) “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa không xem 
múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, 
hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Cũng vậy, đêm nay 
và ngày nay, ta sống tránh xa không xem múa, hát, nhạc, 
diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dau 
thoa và các thời trang. Về chi phần này, ta theo gương các 
vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới. 


8) “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ giường cao, 
giường lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm 
trên giường thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Cũng 
vậy, đêm nay và ngày nay, ta từ bỏ giường cao, giường 
lớn, tránh xa giường cao, giường lớn. Ta nằm trên giường 
thấp, trên giường nhỏ hay trên đệm cỏ. Về chi phần này, 
ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 


“Như vậy, này Visakha, là Thánh trai giới, thực hành 
Thánh trai giới, này Visakha, có quả lớn, có lợi ích lớn, có 
chói sáng lớn, có ánh sáng lớn”. (AN 8.43) 

Trong Tăng chi bộ, Đức Phật cũng khuyên các cư sĩ của bộ 
tộc Thích-ca (Sakya) trong các ngày Bố-tát phải nỗ lực 
hành tri bát quan trai giới, sống tinh cần, nhiệt tâm, không 
phóng dật trọn ngày và trọn đêm. Những lợi lạc do công 
phu tu tập đó còn to lớn hơn tài sản của cải mà họ có thể 
tích tụ được để sống sung túc cả trăm nam; vì công phu đó 
sẽ tạo thiện nghiệp đưa đến tái sinh trong các cõi trời an 
lạc với tuổi thọ cả ngàn năm. Hơn thế nữa, kết quả đó sẽ 
giúp tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tuệ giác, đưa họ 
nhập dòng thánh giải thoát, qua các quả vị Dự lưu, Nhất 
lai, và Bất lai. Ngài nói: 


65 


—“Ở day, này các Thích tử, đệ tử của Ta, trong mười năm 
sống không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta 
giảng dạy. Như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 
trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm được cảm thọ nhất 
hướng lạc. Vị ấy có thể chứng được quả Bất lai, quả Nhất 
lai hay quả Dự lưu không có sai chạy. 

Này các Thích tử, đâu phải là mười năm! Ở đây, đệ tử của 
Ta trong chín năm ... tám năm, ... một năm ... mười tháng 
... Chín tháng ... tám tháng ... một tháng ... mười đêm mười 
ngày... chín đêm chín ngày... tám đêm tám ngày ... trong 
một đêm một ngày sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần như lời Ta giảng dạy. Như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy 
có thể sống trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm được 
cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả Bất lai, quả 
Nhất lai, hay qua Dự lưu không có sai chạy“. (AN 10.46) 


Theo truyền thống, trong ngày trai giới, người cư sĩ Phật 
tử thức dậy sớm, sửa soạn thức ăn, rồi cúng dường đến các 
vị Tăng sĩ đi khất thực trong xóm làng. Hoặc họ mang thức 
ăn đến chùa và cúng dường đến chư Tăng ở đó. Đồng thời, 
các vị Phật tử này xin chư Tăng đọc truyền Tam quy và bát 
quan trai giới để được thọ trì trong suốt ngày và đêm hôm 
đó. Có thể là sau đó, họ trở về nhà, sinh hoạt bình thường, 
nhưng vẫn tuân giữ tám giới cho đến sáng hôm sau. Có 
thể là họ thu xếp để ở lại chùa trọn ngày và trọn đêm hôm 
đó. 

Tùy theo nếp sinh hoạt của mỗi chùa, chương trình có thể 
thay đổi. Có những nơi Phật tử lưu lại đó để đọc sách, nghe 
thuyết pháp, đóng góp vào các công tác Phật sự, làm công 
quả tại chùa. Có những nơi chú trọng đến hành thiên, 
người Phật tử dành trọn ngày và đêm để tập sống quán 


66 


niệm, tinh tâm, xen kẽ các buổi ngồi hành thiên và đi kinh 
hành, và đến gặp thiền sư để tham vấn riêng về các vấn đề 
có liên quan đến công phu tu tập của mình. 


Có những chùa tổ chức đêm thọ đầu đà, với tham dự viên 
nguyện không ngủ hay nằm, tích cực tham gia vào các 
buổi thuyết pháp và thảo luận về Phật pháp. Trong đêm 
đầu tháng và giữa tháng, nếu tại chùa có trên bốn vị tỳ- 
khưu, chư Tăng tụ họp tại chánh điện, nơi có kết giới sima, 
để tụng đọc 227 điều giới bổn của hàng tỳ-khưu, và cuộc 
lễ này có thể kéo dài hơn một giờ. 

Ngày nay, trong môi trường xã hội kinh tế hiện đại, khi 
chúng ta phải sinh hoạt, làm việc theo lịch Tây phương, rất 
khó mà tuân giữ các ngày Bố-tát đúng theo âm lịch. 
Khuynh hướng thông thường là dời ngày Bố-tát vào 
những ngày cuối tuần, khi mọi người được nghỉ ngơi, dễ 
thu xếp để gặp nhau, hay đi đến chùa, đến các thiền viện. 
Có những nhóm Phật tử đã linh hoạt tổ chức ngày “tĩnh 
tâm” hằng tháng, vào ngày cuối tuần kề cận với đêm trăng 
rằm, thường là ngày thứ Bảy và hành trì bát quan trai giới 
trọn ngày và trọn đêm đó cho đến sáng ngày Chủ nhật. 


Nếu có chư Tăng Ni hiện diện, chúng ta thỉnh quý ngài 
truyền quy giới. Ở những nơi không có Tăng Ni, chúng ta 
có thể mời một vị cư sĩ lớn tuổi, có uy tín, tuyên đọc quy 
giới, mọi người cùng đọc theo, và tự nguyện thọ trì với tâm 
trong sạch. Chương trình sinh hoạt thì tùy duyên, có thể là 
tổ chức các buổi thiền tập, tham cứu kinh sách, xen kẽ với 
các buổi thuyết pháp hoặc đàm luận về Phật pháp, hoặc 
cùng tụng đọc các bài kinh căn bản như kinh Tâm Từ, Đại 
Hạnh Phúc, Châu Báu, Chuyển Pháp Luân, v.v., hoặc 


67 


cùng nghe các bài giảng, các bài kinh tung thu âm trong 
băng audio-cassette hay đĩa CD. 


Tương tự trong tinh than đó, ở những noi xa xôi, không có 
nhiều Phật tử, ta vẫn có thể tự tổ chức một ngày trai giới 
tại nhà riêng, tự đọc lên lời nguyện quy y Tam Bảo và hành 
trì tám giới, rồi lập ra một chương trình tịnh tu cho riêng 
mình trong trọn ngày ấy. 

Điều quan trọng là làm sao giữ tâm thanh tịnh, nhu hòa , 
không bận rộn, không lo âu tính toán, và lúc nào cũng cố 
gắng tỉnh giác, chánh niệm, nhất tâm hướng về Phật Pháp 
trong suốt thời gian thọ trì bát quan trai giới. 


68 


69 


Niệm ân đức Tam Bao 


Hằng ngày, vào buổi sáng sớm và buổi tối, các Phật tử 
trong truyền thống Nam tông thường tụng các bài kinh 
văn căn bản, trong đó, có bài tụng về các ân đức Tam Bảo, 
Phật-Pháp-Tăng. Ở đây, xin mạo muội trình bày sơ lược 
về ý nghĩa các lời tán dương Tam Bảo đó, dựa theo một tập 
sách học tiếng Pali của Tỳ-khưu Indacanda. 


Bắt đầu mỗi buổi lễ, chúng ta thường nghe tụng câu: 
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 

Trong đó, 

Namo tassa: Xin cung kính đến vị ấy. 

Bhagavato: Đức Thế Tôn, Đức Phá-ga-va. 

Arahato: Bậc A-la-hán, Ứng Cúng. 

Samma sambuddhassa: Đấng Chánh Biến Tri, Chánh Đăng 

Giác, Bậc Tự Giác Ngộ hoàn toàn, không ai chỉ dạy. 

Nghĩa toàn câu: “Cung kính đến Ngài là Đức Thế Tôn, bậc 

A-la-hán (Ung Cung), dang Chánh Biến Tri”. 


Tiếp theo, là các câu tụng về ân đức Tam Bảo như sau: 


70 


1) An đức Phat Bao: 


Itipi so Bhagava Araham Sammadsambuddho 
Vijjacaranasampanno Sugato Lokavidi Anuttaro 
Purisadammasarathi Sattha devamanussanam 
Buddho Bhagava ti 


Hipi so: That vậy, vi ấy là ... 
Bhagava: Đức Thế Tôn. 


Araham: Người không còn ô nhiễm, bậc A-la-hán, bậc Ứng 
Cúng. 


Sammasambuddho: Đấng Chánh Biến Tri, Chánh Dang 
Giác, Bậc Tự Giác Ngộ hoàn toàn, không ai chỉ dạy. 


Vijjācaranasampanno: Minh Hanh Tuc, người có trí tuệ và 
đức hạnh thành tựu một cách trọn vẹn. 

Sugato: Bậc Thiện Thé, vị đã ra đi một cách tron ven, đã 
Niết-bàn. 

Lokavidi: Người hiểu biết rõ ràng về thế gian, Thế Gian 
Giải. 

Anuttaro: Không gì hơn được, Vô Thuong Si. 


Purisadammasarathi: Người có khả năng điều khiển, huấn 
luyện kẻ khác, Điều Ngự Trượng Phu. 


Sattha devamanussdnam: Vi thay cua chư thiên và loài 
người, Thiên Nhân Sư. 


Buddho: Bac đã giác ngộ, Đức Phat. 
Bhagava: Đức Thế Tôn. 


Nghĩa toàn câu: “Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 


71 


Gian Giai, V6 Thuong Si, Diêu Ngu Truong Phu, Thién 
Nhân Su, Phật, Thế Tôn.” 


Đây là đoạn văn rất thường gặp trong các bài kinh thuộc 
Đại Tạng Kinh do ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 
sang Việt ngữ. Đó cũng là mười danh hiệu của Đức Phật. 
Tuy nhiên, trong một số kinh sách, chúng ta chỉ thấy đề 
cập đến chín danh hiệu, đó là vì hai danh hiệu Vô Thượng 
Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu được gộp chung thành một, 
như có giải thích trong bộ luận Thanh tinh đạo (Vism 7.48) 
của ngài Phật Âm (Buddhaghosa). 


Ngoài ra, trong nhiều kinh sách của Phật giáo Bắc truyền 
có thấy thêm vào danh hiệu Như Lai, tạo ra mười một 
danh hiệu. Để có được con số mười danh hiệu, có sách gộp 
chung Vô Thượng Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu thành một, 
hay gộp chung Phật và Thế Tôn thành một danh hiệu. 


Cuốn “Nghi thức tụng niệm” của chùa Pháp Luân, Texas, 
Hoa Kỳ, dịch thành kệ tụng: 


Hồng danh Phật nhiệm mau Ứng Cung, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy, 
Đức ân Thiện Thệ cao dày, 

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày lý chân, 

Vô Thuong Si pháp âm tinh diệu, 

Bậc Trượng Phu Điều Ngự độ sinh, 
Thiên Nhân Sư đấng cha lành, 

Phật Đà toàn giác, Thế Tôn trong đời. 


72 


2) An đức Pháp Bảo: 

Svakkhato bhagavato dhammo sanditthiko akaliko 

ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti 
Svakkhato: Da khéo duoc thuyét giang. 
Bhagavato: Của Đức Thế Tôn. 
Dhammo: Giáo pháp. 
Bhagavato dhammo: Pháp của Đức Thế Tôn. 
Sanditthiko: Hoàn toàn hiển nhiên, được thấy rõ ràng. 
Akaliko: Không doi thời gian, không bị chi phối bởi thời 
gian. 
Ehipassiko: Hãy đến và hãy thấy, mời đến để thấy. 
Opanayiko: Có khả năng hướng thượng, dẫn dắt về hướng 
thượng (Niết-bàn). 
Paccattam: Tự cá nhân, riêng rê. 
Veditabbo: Nên được hiểu biết. 
Nghĩa toàn câu: “Pháp của Đức Thế Tôn đã khéo được 
thuyết giảng, hoàn toàn hiển nhiên, không bị chi phối bởi 
thời gian, hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về 
hướng thượng (Niết-bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân 
bởi các bậc trí tuệ.” 
Hòa thượng Minh Châu dịch là “Đây là Pháp do Thế Tôn 
khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu.” 


73 
Cuốn “Nghi thức tụng niêm” của chùa Pháp Luan, Texas, 
Hoa Kỳ, dịch thành kệ tụng: 


Pháp vi diệu, cha lành khéo dạy, 
Lìa danh ngôn, giác ngộ hiện tiền, 
Vượt thời gian, chứng vô biên, 
Sát na đại ngộ, hoát nhiên liễu tường, 
Đạo vô thường, đến rồi thấy rõ, 
Hướng thượng tâm, thoát ngõ vọng trần, 
Trí nhân tự ngộ giả chân, 
Diệu thường tịnh lạc, Pháp ân nhiệm mầu. 
3) Ân đức Tăng Bảo: 
Supatipanno bhagavato savakasangho 
ujupatipanno bhagavato savakasangho 
nayapatipanno bhagavato savakasangho 
samicipatipanno bhagavato savakasangho 
yadidam cattari purisayugani atthapurisapuggala 
esa bhagavato savakasangho 
ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo 
anuttaram purinakkhettam lokassa ti 
Supatipanno: Da tu hanh tét dep trong thién dao (thién 
hạnh). 
Bhagavato: Của Đức Thế Tôn. 
Savakasangho: Tăng chúng dé tử. 
Bhagavato savakasangho: Tăng chúng đệ tử của Đức Thế 
Tôn. 
Ujupatipanno: Da tu hành trong trực đạo (trực hạnh). 
Nayapatipanno: Đã tu hành trong chân đạo (như lý hạnh). 


74 

Samicipatipanno: Da tu hanh trong chanh dao (chan chanh 
hanh). 

Yadidam: Điều trên có nghĩa là thế này. 

Cattari: Bốn (số đếm). 


Purisayugani: (Bốn) cặp/đôi hạng người: dao quả Dự lưu, 
đạo quả Nhất lai, đạo quả Bất lai, đạo quả A-la-hán (đạo 
và quả tính chung thành một đôi). 


Atthapurisapuggala: Tam hạng người, nếu tính don, đó là 
đạo và quả tách rời ra. 


Esa: Nhóm người ấy, nhóm người đã nói ở trên. 
Bhagavato: Của Đức Thế Tôn. 

Savakasangho: Tăng chúng đệ tử. 

Ahuneyyo: Đáng duoc cung kính. 

Pahuneyyo: Dang được thân cận. 

Dakkhineyyo: Đáng được cúng dường. 

Anjalikaraniyo: Dang được chap tay, đáng được lễ bái. 
Anuttaram: Không gì hơn được, vô thượng. 
Punnakkhettam: Noi để gieo nhân phước báu, phước điền. 
Lokassa: Của thế gian. 


Nghĩa toàn câu: Trong các bộ kinh Nikaya, Hòa thượng 
Minh Châu dịch là “Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc 
Thiện hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh; 
chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như lý hạnh; chúng Tăng 
đệ tử Thế Tôn là bậc Chân Chánh hạnh; tức là bốn đôi, tam 
chúng. Chúng Tăng đệ tử này của Thế Tôn đáng được 


75 


cung kính, dang được than cận, đáng được cúng dường, 
đáng được chấp tay chào, là phước điền vô thượng ở trên 
đời.” 


Cuốn “Nghi thức tụng niêm” của chùa Pháp Luân, Texas, 
Hoa Kỳ, dịch thành kệ tụng: 


Bậc diệu hạnh, thinh văn Thích Tử, 

Bậc trực hạnh, pháp lữ thiên gia, 

Bậc như lý hạnh, Tăng -già, 

Bậc chân chính hạnh, dưới tòa Thế Tôn, 
Thành đạo quả bốn đôi, tám chúng, 

Đệ tử Phật Ung Cung tôn nghiêm, 

Cung nghĩnh kính lễ một niềm, 

Thánh chúng vô thượng, phước điền thế gian. 


Trì tụng, ghi nhớ và thông hiểu rõ ràng 3 câu tụng trên là 
một pháp hành căn bản nhưng rất quan trọng. Khi thông 
hiểu ý nghĩa, chúng ta tăng trưởng niềm tín thành nơi Tam 
Bảo. Khi ghi nhớ và trì tụng đều đặn, thường xuyên, chúng 
ta dưỡng nuôi sự định tâm. 


Trong kinh Đầu Lá Cờ (SN 11.3), Đức Phật khuyên các vị 
tỳ-khưu khi hành thiền, sống độc cư trong rừng vắng, nên 
thường xuyên tụng niệm và quán tưởng đến ân đức Tam 
Bảo qua các câu trên để giúp các vị ấy có thêm tự tin, 
không còn lo âu, sợ hãi. Ngài tóm tắt trong câu kệ: 


“Này các vị tỳ-khưu, 
Trong rừng hay gốc cây, 
Hay tại căn nhà trống, 
Hãy niệm bậc Chánh Giác. 
Các ông có sợ hãi, 

So hãi sẽ tiêu diệt. 


76 


Néu khêng tu niém Phat, 

Tối thượng chu ở đời, 

Và cũng là Ngưu vương, 

Trong thế giới loài Người, 

Vậy hãy tư niệm Pháp, 

Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 


Nếu không tư niệm Pháp, 

Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
Vậy hãy tư niệm Tăng 

Là phước điền vô thượng. 


Vậy này các tỳ-khưu, 

Như vậy tư niệm Phật, 

Tư niệm Pháp và Tăng, 

So hãi hay hoảng hốt, 

Không bao giờ khởi lên”. 
Đức Phật cũng khuyên hàng đệ tử cư sĩ có những tùy niệm 
tương tự như thế. Ngài dạy vị cư sĩ Đại Danh (Mahanama) 
về sáu tùy niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm 
giới, niệm thí (bố thí), và niệm chư thiên. Về niệm Phật- 
Pháp-Tăng, Ngài nói: 
— “Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm Tam 
Bảo (Phật-Pháp-Tăng), tâm của vị ấy không bị tham ám 
ảnh, không bị sân ám anh, không bị si ám ảnh. Tâm của vị 
ấy được chánh trực nhờ duyên Tam Bảo. Vị thánh đệ tử ấy, 
với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp 
tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân 
hoan, hỷ sinh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân 
được khinh an, cảm giác được lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm 
được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh 


77 


đệ tử sống dat được bình dang với chúng sinh không bình 
đắng, sống đạt được vô sân với chúng sinh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập tùy niệm Tam Bao”. (AN 11.12) 


Trong bộ luận Thanh tịnh đạo, ngài Phật Âm đề cập đến 
các lợi ích của pháp niệm ân đức Tam Bảo như sau: 

- “Khi vị hành giả chú tâm đến việc suy niệm dang Giác 
Ngộ như vậy, suy niệm Chánh Pháp như vậy, suy niệm 
chư Thánh Tăng như vậy, vị ấy có lòng tôn kính đức Phật, 
tôn kính Giáo Pháp của Ngài, tôn kính chư thánh Tăng đệ 
tử của Ngài. Vị ấy đạt đến sự viên mãn về đức tin, chánh 
niệm, trí tuệ và công đức. Vị ấy có nhiều hạnh phúc và an 
lạc, nhiếp phục được sự sợ hãi khủng bố, và có khả năng 
kham nhẫn, chịu đựng các khổ đau. Vị ấy có cảm giác như 
mình đang sống trước mặt đấng Đạo sư, đang sống trong 
Chánh Pháp, đang sống với các bậc thánh Tăng. Trong khi 
an trú suy niệm những đức tính đặc biệt của Tam Bảo, thân 
thể của vị hành giả ấy trở thành một nơi đáng tôn trọng 
như một đền thờ. Tâm vị ấy hướng về chư Phật, hướng về 
Pháp vô thượng, hướng về chư thánh Tăng. Hành giả ấy 
cảm thấy hổ thẹn và e sợ (tàm và quý) trước các ác pháp, 
và như thế giúp vị ấy không phạm giới. Nếu vị ấy không 
chứng đạt được quả vị cao thượng trong kiếp này, thì ít 
nhất, vị ấy cũng sẽ tái sinh vào một cảnh giới an lạc sau 
khi chết”. (Vism 7.100) 


Đa số Phật tử Việt Nam chúng ta, thường không quen 
thuộc với các bài kinh tụng trong truyền thống Phật giáo 
Nam truyền, có lẽ sẽ cảm thấy bỡ ngỡ, khó khăn khi bắt 
đầu tụng niệm các câu ân đức Tam Bảo trình bày ở trên. 
Tuy nhiên, nếu có dịp gần gũi với chư Tăng Nam truyền 
và các công đồng Phật tử trong vùng Nam A và Đông Nam 


78 


Á như Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar và Sri Lanka, 
và nếu chúng ta thường xuyên tham dự các khóa tu thiền, 
dan dan, chúng ta sẽ quen nghe các câu tụng căn bản đó. 
Các bài tụng nay đã được thu âm và quảng bá rộng rãi trên 
các trang web Phật giáo của mạng Internet, qua các băng 
audio-cassette và đĩa CD; và điều đó sẽ giúp chúng ta học 
thuộc và tụng đọc dễ dàng hơn, nếu có quyết tâm học tập. 


Qua kinh nghiệm bản thân cũng như qua các trao đổi với 
các bạn thiền sinh khác, một khi thông hiểu ý nghĩa và trì 
tụng ân đức Tam Bảo thuần thục đều đặn mỗi ngày, chúng 
ta sẽ thấy được nhiều lợi lạc do pháp hành tùy niệm đó 
mang đến cho sự hành thiền và làm phong phú thêm cho 
đời sống tinh than của mình, như Đức Phat đã thường 
khuyên dạy cho hàng đệ tử khi Ngài còn tại thế. 


79 


Về pháp tu thiền 


Trước hết, chúng ta hãy thử tự trả lời câu hỏi: Thiên là gì? 
Một câu hỏi tuy đơn giản, nhưng có lẽ sẽ có nhiều lối trả 
lời khác nhau. 

Theo ngữ nguyên, thiển là cách nói tắt của từ “thiển-na”, 
là lối phiên âm Hán Việt của từ Pali jhana, hay dhyana 
trong tiếng Sanskrit. Thién-na, trong kinh điển nguyên 
thủy, dùng để chỉ mức độ an định đặc biệt khi luyện tâm. 


Thién còn được dùng để dịch chữ bhavana và samadhi. 
Bhavana có thé được hiểu như là một sự tiến triển, phat 
triển tâm linh, sự tu tâm, luyện tâm. Tiếng Anh thường 
dịch là mental development. Samadhi thường được dịch là 
định, thién định, tâm định. Tiếng Anh thường dịch là 
concentration, meditation. 


Ngay trong ngôn ngữ Thai Lan, họ cũng không có một từ 
chuyên môn để dịch. Thông thường, để chỉ công phu ngồi 
hành thiền, họ dùng chữ “nắng samadhi” (“nắng” là ngồi), 
hay “nắng bhãvana”. Thinh thoảng, họ dùng chữ “nắng 
thang-nay“ nghĩa là “ngồi và quay nhìn vào bên trong“. 

Theo thiên ý, có thể dịch bhavana là tu thiên, tu tâm, luyện 
tâm, lọc tâm, dưỡng tâm. Còn samadhi thì dịch tùy theo 
ngữ cảnh. Nếu được dùng trong nghĩa chánh định (samma 


80 


samadhi), mêt trong tam chi phan cua Bat chi Thanh dao, 
thi từ nay có liên quan đến các tang thién-na, và thường 
được xem như cùng nghĩa với samatha-bhavana, dich là 
thién an chỉ, hay thién chỉ. Nếu được dùng trong nghĩa 
tam vô lậu học Giới Định Tuệ, thì có nghĩa là bao gồm ba 
chi: Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định của Bát 
chi Thanh dao. 


Theo Tiến si Muller, một hoc giả Bắc tông, tác giả quyển 
Tự điển Thuật ngữ Phật học Đông Á (Dictionary of East 
Asian Buddhist Terms), thiên định là từ ghép đôi, từ tiếng 
Phạn là “thiền” (thiển-na) và tiếng Hán là “định”, có nghĩa 
là quay nhìn vào bên trong, với trạng thái tĩnh lặng. 


Cư sĩ Đoàn Trung Còn, một học giả Bắc tông khác, trong 
quyển Phật học Từ điển, cho biết rằng thiền là từ thién-na, 
phiên âm từ tiếng Phan jhana hay dhyana. “Thiền định” 
dùng để dịch chữ samadhi, phiên âm là tam-ma-dia, tam- 
muội. Có khi dịch là “tinh lu’, nghĩa là làm cho an tĩnh để 
suy xét (tư lự). 

Theo Tự điển Phật Học Huệ Quang, dhyana hay jhana, 
ngoài tiếng phiên âm là thién-na, còn được phiên âm là đà- 
diễn-na, trì-a-na; dịch là tĩnh lự, tư duy tu tập, nghĩa là tư 
duy trong sự vắng lặng. 

Vì thiền có liên quan đến Bát chi Thánh đạo đưa đến giác 
ngộ giải thoát, ở đây, chúng ta cũng nên ôn lại lời Phật dạy 
về tam chi phần của con đường thánh nay. 

Bài kinh Phân Tích trong Tương ưng bộ (SN 45.8) có ghi 
như sau: 

“Này các vị tỳ-khưu, thế nào là chánh tri kiến? Đó là sự 
thông hiểu về khổ, sự thông hiểu về nguyên nhân của khổ, 


81 


su thông hiểu về sự diệt khổ, va sự thông hiểu về con 
đường diệt khổ. 

Thế nào là chánh tư duy? Đó là tư duy về sự xuất ly, tư 
duy về vô sân, tư duy về vô hại. 

Thế nào là chánh ngữ? Đó là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. 

Thế nào chánh nghiệp? Đó là từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ hành động tà dâm. 

Thế nào là chánh mang? Đó là đoạn trừ tà mạng, nuôi sống 
với chánh mạng. 

Thế nào là chánh tinh tấn? Đó là tinh tấn ngăn chặn không 
cho khởi sinh các bất thiện pháp chưa sinh, tinh tấn trừ diệt 
các bất thiện pháp đã sinh, tính tấn phát khởi các thiện 
pháp chưa sinh, và tỉnh tấn duy trì các thiện pháp đã sinh. 
Thế nào là chánh niệm? D6 là sống quán thân trên than, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, điều phục mọi tham ưu trên đời; sống 
quán thọ trên thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, điều phục mọi 
tham ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, điều phục mọi tham ưu trên đời; sống quán pháp trên 
các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, điều phục mọi tham ưu trên 


N 


đời. 


Thế nào là chánh định? Đó là ly dục, ly pháp bất thiện, 
chứng và trú thién-na thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly 
dục sinh, có tâm, có tứ; rồi làm cho tinh chỉ tầm va tứ, 
chứng và trú vào thién-na thứ hai, một trạng thái hy lạc do 
định sinh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm; rồi ly 
hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc thánh gọi là xả niệm lac trú, chứng và trú vào thién- 


82 


na thứ ba; rồi xa lạc, xả khổ, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú vào thién-na thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh.” 


Qua đoạn kinh trên, có hai điều quan trọng cần ghi nhận: 


1) Chánh định là đem tâm an trú vào bốn thiển-na, sau khi 
đoạn trừ các dục, các bất thiện pháp - tức là loại trừ năm 
trién cái là tham duc, sân hận, hoài nghi, hôn trầm thụy 
miên, trạo hối; thay thế bằng năm thiền chỉ là tầm, tứ, hỷ, 
lạc, nhất tâm. Sau đó lần lượt xả bỏ tầm, tứ, hỷ, lạc, chỉ giữ 
lại một trạng thái tâm chuyên nhất, xả ly, thanh tịnh và 
tỉnh thức ở tầng thiển-na thứ tư. 


2) Nếu xem Định trong tam học Giới-Định-Tuệ là gồm ba 
chi cuối của Bát chi Thánh đạo, thì chánh niệm và chánh 
định cần phải thực hành chung với nhau, dựa trên chánh 
tinh tấn. 


Tu thiền, hành thiền, định tâm là một công phu tu tập tối 
quan trọng để phát khởi tuệ giải thoát, và thường được ghi 
lại trong rất nhiều bài kinh giảng của Đức Phật. Định trong 
Bát chi Thánh đạo đã được Đức Phật tuyên bố ngay trong 
bài giảng đầu tiên sau khi Thành Đạo, bài kinh Chuyển 
Pháp Luân (SN 56.11). Trong những ngày cuối cùng còn 
tại thế, Ngài tóm tắt về các pháp tu tập qua 37 phần bồ đề, 
trong đó, “định” được đề cập trong các nhóm là ngũ can, 
ngũ lực, thất giác chi, và bát chi thánh đạo, như đã ghi lại 
trong Đại kinh Bát-niết-bàn của Trường bộ (DN 16). 


Ngoài ra, theo Hòa thượng Thích Minh Châu, trong quyển 
“Hành Thiền”, có bốn lợi ích hay bốn công năng của thiên: 
1) Thiên có khả năng đoạn trừ các tham duc qua mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân. 


83 


2) Thiền có khả năng đối trị sợ hãi, giúp hành giả có thé tu 
tập trong bất cứ hoàn cảnh nào. 
3) Thiền đem lại hỷ lạc cho hành giả. 


4) Thiền đưa đến thành tựu trí tuệ, đưa đến giác ngộ giải 
thoát, đưa đến Niết bàn. 


Trong kinh Pháp Cú, kệ 282, Đức Phật dạy: 
Tu thiên, trí tuệ sinh, 
Bỏ thiền, trí tuệ diệt. 

Trong kệ 372, Ngài khuyên: 


Không trí tuệ, không thiền, 

Không thiền, không trí tuệ. 

Người có thiền, có tuệ, 

Nhất định gần Niết Bàn. 
Trong Tương ưng bộ, Ngài dạy rằng Bát chi Thánh dao 
chính là cỗ xe tối thượng, là Pháp thừa (cỗ xe Pháp), để 
chiến thắng tham-sân-si: 


-“Này Ananda, cần phải hiểu như thế này: Cỗ xe thù 
thắng, cỗ xe pháp vô thượng, Pháp thừa, là sự chinh phục 
trong chiến trận chống tham, sân, si. CO xe pháp nay chính 
là Bát chi Thánh dao”. (SN 45.4) 


Rồi Đức Thế Tôn dạy thêm rằng vật dụng để tạo cỗ xe đó 
là giới luật, thiên là trục bánh xe và niệm là người đánh xe. 


Trong bài kinh Trạm Xe thuộc Trung bộ, ngài Xá-lợi-phất 
giảng về bảy trạm xe, ám chỉ bảy giai đoạn thanh tịnh hóa 
của một người tu Phật là giới thanh tinh, tâm thanh tinh, 
kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tinh, dao phi đạo tri kiến 


84 


thanh tinh, dao tri kiên thanh tinh, va tri kiên thanh tinh 
(MN 24); trong đó: 


1) Giới thanh tinh là tuân giữ nghiêm túc các học giới da 
thọ. 


2) Tâm thanh tinh là nhiếp phục năm trién cái, đưa tâm an 
trú vào các thiển-na. 


3) Kiến thanh tinh là phân biệt danh-sac, sự thấy đúng 
danh và sắc như vậy, một sự thấy đã được an lập trên sự 
không mê mờ, do đã vượt qua ảo tưởng về tự ngã. 


4) Đoạn nghi thanh tinh là thấy rõ quá trình tâm ly va vat 
lý tự phô bày sự thật về duyên khởi, sự tồn tại và sự tan rã 
của các cảm thọ, các tưởng, không còn nghi ngờ gì nữa. 


5) Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là biết rõ các cảm thọ hi, 
lạc đều là chướng ngại cho sự phát triển trí tuệ rộng lớn, 
liền giác tỉnh, rồi khởi cảm thọ. Hành giả đắc được trí biết 
rõ cái gì là đạo và cái gì là chướng đạo (hay phi đạo). Bấy 
giờ, hành giả tự mình biết chắc rằng giờ đây ta mới thực 
sự hạnh phúc. 


6) Đạo tri kiến thanh tịnh là thấy rõ quá trình thực hành, 
tu tập; thấy rõ hiện tượng tan rã của các quá trình thân và 
tâm, thấy không có gì hiện hữu nữa; các đối tượng chú tâm 
đều tan rã. Hành giả thấy rõ ba pháp ấn là khổ, vô thường, 
VÔ ngã. 

7) Tri kiến thanh tịnh là tâm hoàn toàn thanh tịnh do thấy 
và biết. Trong giai đoạn này, hành giả đi vào các têng 
thánh đạo và quả (Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, và A-la-hán), 
sau khi thành tựu ngũ căn, ngũ luc, thất giác chi và bat chi 
thánh đạo. 


85 


Bay giai doan thanh tinh nay duoc trién khai trong bê luan 
Thanh tinh đạo của ngài Phật Am (Buddhaghosa), trong 
đó, có ba phần là Giới, Định và Tuệ. Phần đầu là tu tập về 
giới, để đưa đến thanh tịnh đầu tiên là giới thanh tịnh. Tiếp 
đến là phần tu tập định, có đề cập đến phát triển các tầng 
thién-na. Tu tập định đưa đến tâm thanh tinh. Từ đó, làm 
nền tảng để tu tập tuệ, ở phần thứ ba của bộ luận, để đưa 
đến các thanh tịnh kế tiếp là: kiến thanh tịnh, đoạn nghi 
thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo tri kiến 
thanh tịnh và tri kiến thanh tinh. 


Trong một bài kinh thuộc Trung bộ, Đức Phật giảng cho 
người Bà-la-môn Ganaka Moggallana, tóm tắt con đường 
tu tập, như sau: 

- Git gìn giới hạnh, 

- Hô trì các căn, 

- _ Tiết độ ăn uống, 

- Chú tâm cảnh giác, 

- Thành tựu chánh niệm tỉnh giác, 

- Tìm nơi thanh vắng để hành thiền, 

- _ Loại trừ năm trién cái, 

- An trú vào bốn tầng thién-na. (MN 107) 
Và các bước tu tập này áp dụng cho bậc hữu học, tức là các 
vị Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, lẫn các bậc vô học, tức là các vị 
thánh A-la-hán giải thoát. 
Thêm vào đó, theo kinh Sáu Thanh Tinh (MN 112), sau khi 
an trú vào bốn tầng, Đức Phật khuyên các vị tỳ-khưu hữu 
học phải tiếp tục hành trì, phát triển các tuệ minh và tiến 
tới giải thoát: 


86 


— “Sau khi an trú trong thién-na thứ tu, với tâm định tinh, 
thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiển não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vi ấy 
dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: 
‘Day là khổ, biết như thật: ‘Day là nguyên nhân của khổ, 
biết như thật: ‘Day là khổ diệt, biết như thật: ‘Day là con 
đường đưa đến khổ diệt, biết như thật: ‘Day là những lậu 
hoặc, biết như thật: ‘Day là nguyên nhân của lậu hoặc, 
biết như thật: ‘Day là các lậu hoặc được đoạn trừ, biết như 
thật: ‘Day là con đường đưa đến các lậu hoặc được diệt 
trừ. 
“Vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị ấy 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh 
lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên 
sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát. Vị ấy biết: Sinh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm; không còn trở 
lui trạng thái này nta.” 
Cũng xin ghi nhận ở đây, ngay trong đoạn đầu tiên của bộ 
luận Thanh tịnh đạo, ngài Phật Âm trích lời Phật dạy trong 
Tương ưng bộ: 

Người trú giới có trí, 

Tu tập tâm và tuệ, 

Nhiệt tâm và thận trọng, 

Tỳ-khưu ấy thoát triển. (SN 1.23) 
Ngài Phật Âm giải thích: Người trú giới có trí là người có 
giới thanh tịnh, có hiểu biết rõ ràng dựa trên vô tham, vô 
sân, vô si. Tu tập tâm ở đây là pháp hành thiển an chỉ, tu 
tập tuệ ám chỉ hành thiên minh quan, tu tập tâm và tuệ có 
nghĩa là hành thiền chỉ-quán, hay chỉ-quán đồng tu. Nhiệt 
tâm va thận trọng có nghĩa là có nhiều nghị lực, tinh tấn 


87 


và tỉnh giác nhận thức. Ty-khuu (bhikkhu) ở day mang một 
nghĩa rộng, không phải để chỉ hàng tu sĩ, mà để chỉ người 
thấy được sự khốn khổ của sinh tử luân hồi. Thoát triển là 
thoát khỏi mọi trói buộc của sinh tử luân hồi. Như thế, qua 
câu kệ trên, Đức Phật dạy chúng ta phải an trú trong giới, 
tu tập thiên định, phát triển tuệ quán, để giác ngộ giải 
thoát. 


Đôi khi, trong kinh tạng, Đức Phật có đề cập đến hai pháp 
thiền: (1) thiên an chỉ hay thiên chỉ (samatha-bhavana), và 
(2) thiên minh quán (vipassand-bhavana) hay thiên quan, 
thién minh sat. Hai phap chi-quan nay can phai duoc phat 
triển đồng đều, bổ túc cho nhau. 


Trong Tăng chi bộ, Đức Phật dạy: 


—“Có hai pháp này, này các tỳ-khưu, thuộc thành phan 
minh. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Chỉ được tu tập, sẽ 
được lợi ích gì? Tâm được tu tập. Tâm được tu tập, sẽ được 
lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. Quán được 
tu tập, sẽ được lợi ích gì? Tuệ được tu tập. Tuệ được tu tập, 
sẽ được lợi ích gì? Cái gì thuộc vô minh được đoạn tận. Bị 
tham làm uế nhiễm, này các tỳ-khưu, tâm không thể giải 
thoát. Hay bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được tu 
tập. Vì vậy, do ly tham, là tâm giải thoát. Do đoạn vô 
minh, là tuệ giải thoát.“ (AN 2.31) 


Trong kinh Kimsuka thuộc Tương ưng bộ (SN 35.245), 
Ngài ví dụ hai pháp tu chỉ và tu quán như là hai vị thiên 
sứ cùng đến báo cáo cho vị chủ một ngôi thành ở vùng 
biên giới về tình trạng an ninh, bảo vệ phòng chống quân 
địch. Vị chủ thành đó là tâm thức của chúng ta, và địch 
quân ở đây là các phiền não lậu hoặc. Người giữ cửa thành 
là niệm, và thành có sáu cửa là sáu căn. Như thế, ta dùng 


88 


niệm dé canh giữ sáu căn, và nhờ có tu tap thién chi va 
thiền quán mà ta có thể ngăn chận và phòng chống được 
các phiền não do lậu hoặc mang đến. 


Tóm lại, thiền là một pháp môn tu tập cần thiết của người 
con Phật. Thién giúp tạo một khả năng bền vững để có đời 
sống thiện, hướng thiện, và cứu cánh là thiện. Thién có thể 
được xem là một tiến trình huân tập về cảm thọ, nuôi 
dưỡng các cảm thọ tốt đẹp như hỷ, lạc, xả, và từ bỏ các cảm 
thọ không tốt đẹp, như khổ, ưu. Đây là một sự giáo dục 
tâm lý, đoạn tận các tam lý không tốt đẹp như năm triển 
cái vốn bắt nguồn từ tham sân si, và thay thế bởi những 
tâm lý tốt đẹp là năm thiền chi, có căn ban là không tham, 
không sân, và không si. Thiền là giai đoạn tiếp theo việc 
vun bồi giới đức, và là nền tảng để bước vào giai đoạn kế 
là phát triển tuệ giác. 


89 


10 


Vai câu van dap về hành thiền 
Bhikkhu Dhammika 


Van: Thién la gi? 

Đáp: Thiền là một nỗ lực có ý thức dé làm thay đổi su vận 
hành của tâm. Tiếng Phan Pali cho chữ Thiền la “Bhavana”, 
nghĩa là “làm tăng trưởng” hay “phát triển“. 


Vấn: Thién có quan trọng không? 


Dap: Vâng, thién rất quan trọng. Cho dù chúng ta muốn 
tốt đẹp bao nhiêu, cũng khó mà thay đổi được tâm ý, nếu 
chúng ta không thể thay đổi những tham dục vốn đã tạo 
nên cách hành xử của chúng ta. Ví dụ, một người có thể 
nhận ra rằng mình hay nóng nảy với vợ, và anh ấy tự hứa 
“Từ đây về sau, tôi sẽ không nóng nảy như thế”. Nhưng 
một giờ sau, anh ấy có thể la mắng vợ mình, đơn giản là vì 
anh ấy không tự tỉnh thức, sự nóng nảy đã phát khởi mà 
anh không biết được. Hành thiên giúp phát triển sự tỉnh 
thức và năng lực cần thiết để chuyển hóa các thói quen đã 
ăn sâu trong tâm ý. 


Vấn: Tôi nghe nói rằng hành thiên có thể rất nguy hiểm. 
Điều nay có đúng không? 


Đáp: Chúng ta cần có muối để sống. Nhưng nếu bạn ăn 


90 


một kí lô muối, thi nó sẽ giết bạn. Dé sống trong thế giới 
hiện đại, bạn cần có xe ô tô; nhưng nếu bạn không tuân 
theo luật giao thông, hay trong lúc lái xe, bạn lại say rượu, 
thì xe ô tô trở thành cái máy nguy hiểm. Hành thiền cũng 
giống như thế, nó cần thiết cho sự an lạc tinh than, nhưng 
nếu bạn thực hành một cách sai lạc, nó sẽ tạo ra nhiều vấn 
đề. Một số người có vấn đề như buồn nản, sợ hãi vô lý hay 
bệnh tâm thần, họ nghĩ rằng thiển là một phương cách 
điều trị tức thời cho những vấn đề của họ. Họ bắt đầu hành 
thiền và đôi khi vấn dé của họ trở nên tôi tệ hơn. Nếu ban 
có vấn đề như thế, bạn nên tìm sự giúp đỡ của một chuyên 
gia tâm lý; sau khi bạn cảm thấy khá hơn, bạn mới nên 
hành thiền. Một số người khác, khi hành thiên, lại cố gắng 
quá mức, thay vì hành thiền từ từ từng bước một, họ lại 
thực hành với quá nhiều năng lực, và chẳng bao lâu họ kiệt 
SỨC. 


Nhưng có lẽ phần lớn những vấn đề trong khi hành thién 
xảy ra là do loại “thiên kang-ga-ru” hay “thiền chạy nhảy” 
(kangaroo, dai thử hay chuột túi, là mot loài thú lớn có túi trước 
bụng, đặc biệt ở Úc, có thé nhdy xa bằng hai chân sau rất khỏe). 
Một số người đi đến một vị thây để học thiền rồi áp dụng 
phương pháp thiển của vị ấy trong một thời gian; sau đó, 
họ đọc sách rồi quyết định thực hành theo sự chỉ dẫn trong 
sách; một tuần sau, có một thiên sư nổi tiếng viếng thăm 
thành phố của họ và họ quyết định phối hợp một số lời 
dạy của vị ấy vào trong việc tu thiển của họ; và chẳng lâu 
sau đó, họ rơi vào tình trạng hoang mang, thất vọng. Chạy 
nhảy giống như con kăng-ga-ru, từ một phương pháp này 
sang một phương pháp nọ, là một việc làm sai lầm. 


Du sao, nếu bạn không có vấn đề nghiêm trọng về bệnh 


91 


tâm than, và bạn hành thién đúng chừng mực, Thiền là 
một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể tự làm cho 
chính mình. 

Vấn: Có may pháp hành thiên? 


Đáp: Đức Phật dạy nhiều pháp hành thién khác nhau, mỗi 
pháp để đối trị một vấn đề đặc biệt, hay để phát triển một 
trạng thái tâm lý đặc biệt. Tuy nhiên, hai pháp thiển phổ 
thông và hữu dụng nhất là quán niệm hoi thở (ãnãpãna- 
sati) và quán tâm từ (metta bhavana). 


Vấn: Làm thế nào để hành thiển quán niệm hơi thở? 


Đáp: Bạn làm theo bốn bước đơn giản: chọn nơi chốn, giữ 
tư thế ngồi, theo dõi hơi thở, và đối phó những trở ngại. 


Trước hết, bạn tìm một nơi thích hợp, có thể một căn 
phòng không ồn ào và tại nơi đó, bạn không bị quấy ray. 


Thứ hai, ngồi trong tư thế thoải mái. Tư thế tốt là ngồi với 
chân xếp lại, dưới mông có kê một cái gối, lưng thắng, hai 
bàn tay xếp lên nhau đặt trên bắp đùi, và mắt nhắm lại. 
Cách khác, bạn có thể ngồi trên ghế nhưng cần phải giữ 
lưng cho thắng. 


Bước tiếp theo là phần thực hành theo dõi hơi thở. Trong 
lúc ngồi yên tinh với mắt nhắm lai, bạn tập trung vào sự 
chuyển động của hơi thở vào và hơi thở ra. Thực hiện điều 
này bằng cách đếm hoi thở hay theo dõi sự phồng xep của 
bụng. 

Cuối cùng, trong khi hành thiền, vài vấn đề và khó khăn 
có thể sinh khởi. Bạn có thể thấy ngứa ngáy khó chịu trên 
cơ thể hay đau nhức ở đầu gối. Nếu điều này xảy ra, hãy 
cố gắng giữ cơ thể thư giãn, không nhúc nhích, và tiếp tục 


92 


để tâm vào hơi thở. Có thể sẽ có nhiều ý nghĩ xuất hiện ở 
tâm bạn và làm xao lãng việc chú tâm vào hơi thở. Cách 
duy nhất để xử lý vấn đề này là kiên nhẫn tiếp tục đem 
tâm trở lại với hơi thở. Nếu bạn tiếp tục làm như thế, cuối 
cùng, các ý nghĩ kia sẽ yếu đi, việc định tâm của bạn sẽ 
mạnh hơn, và bạn sẽ có được những giây phút đi sâu vào 
sự an lạc và thanh tịnh nội tâm. 

Vấn: Tôi nên hành thiển bao lâu? 

Đáp: Tốt nhất là hành thién mỗi ngày 15 phút trong một 
tuần lễ; rồi gia tăng thêm 5 phút mỗi tuần, cho đến khi bạn 
có thể hành thiên trong 30 đến 45 phút. 


Sau vài tuần lễ hành thiền đều đặn mỗi ngày như thế, ban 
sẽ bắt đầu thấy việc định tâm trở nên tốt hơn, những ý 
tưởng tán loạn sẽ giảm dan va ban sẽ có những giây phút 
an hoà và tĩnh lặng thật sự. 


Vấn: Còn quán tâm từ là sao? Phương cách thực hành nhw 
thế nào? 


Đáp: Khi bạn quen thuộc với pháp thiển quán niệm hơi 
thở và thực hành đều đặn rồi, bạn có thể bắt đầu hành 
thiền quán tâm từ. Pháp hành này nên được thực hiện hai 
hay ba lần mỗi tuần, sau khi bạn hành thiển quán niệm hơi 
thở. Trước tiên, bạn chú tâm vào chính mình và tự nói 
những lời như: 

“Xin cho tôi duoc khỏe manh va hạnh phúc. 

Xin cho tôi duoc bình an 0à tinh lặng. 

Xin cho tôi thoát khỏi moi hiểm nguy. 

Xin cho tâm tôi không còn sân han. 

Xin cho tâm tôi tràn day tình thương. 

Xin cho tôi duoc khỏe manh va hạnh phúc. 


93 


Sau đó, ban nghĩ đến những người khác, từng người một, 
từ người thân thương cho đến những người bạn bình 
thường - nghĩa là người mình không thương mà cũng 
không ghét, và cuối cùng là đến những người mà mình 
không ưa thích; ước nguyện cho họ an vui như bạn đã ước 
nguyện cho chính mình. 


Vấn: Pháp hành thiên quán tâm từ này có lợi ich gì? 


Đáp: Nếu bạn thực hành thién quán tâm từ này một cách 
đều đặn và với thái độ đúng đắn, bạn sẽ thấy trong bạn có 
nhiều thay đối tích cực. Bạn sé thấy mình có thé chấp nhận 
và tha thứ cho chính mình. Bạn sẽ thấy tình cảm dành cho 
người mình thương gia tăng thêm. Bạn sẽ thấy mình thân 
thiện hơn với người mà trước đây mình thờ ơ và không 
quan tâm; và bạn sẽ nhận thấy những ác ý hay sân hận mà 
bạn đã có với người nào đó nay sẽ giảm đi, và cuối cùng 
sẽ tan biến. Thỉnh thoảng nếu bạn biết ai đó đang lâm 
bệnh, buồn khổ hay gặp khó khăn, bạn có thể nghĩ đến họ 
trong lúc hành thiên từ bi, và thường thì bạn sẽ thấy tình 
cảnh của họ được cải thiện. 


Vấn: Điều ấ có thể xảu ra như thế nào? 


Đáp: Tâm ý, khi được phát triển đúng đắn, là một công cụ 
rất hùng mạnh. Nếu chúng ta biết tập trung năng lực tỉnh 
than và hướng nó đến người khác, nó có thể có ảnh hưởng 
đến họ. Hin bạn đã có kinh nghiệm như thế. Có thể bạn 
đang ở trong một phòng đông người và bạn có cảm giác 
rằng ai đó đang chú ý đến mình. Bạn xoay một vòng xem 
và biết chắc là ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều 
này đã xảy ra khi bạn bắt được năng lực tinh thần của 
người khác. Thiển quán tâm từ cũng giống như vậy. 
Chúng ta hướng năng lực tích cực của tinh than tới người 


94 


khác và dan dan sẽ chuyển hóa được họ. 

Van: Tôi có cẩn môt vi thay hướng dẫn hành thiên không? 
Đáp: Một vi thay thì không tuyệt đối cần thiết, nhưng có 
được sự hướng dẫn cá nhân của một người có kinh nghiệm 
hành thiên thì chắc chắn có lợi ích. Tiếc thay, có một số tu 
sĩ và cư sĩ tự xem mình là “thién sư”, nhưng kỳ thực, họ 
không biết họ đang làm gì. Bạn hãy cố gắng tìm một vi 
thây có tiếng tốt, có uy tín, có nhân cách thăng bằng và 
trung thành với những lời Phật dạy. 


Vấn: Tôi nghe nói rằng pháp hành thiển ngàu nay được 
các chuyên gia vé tâm than va các nhà tâm ly học áp dụng 
rộng rãi. Điều đó có đúng không? 

Dap: Vâng, đúng như thế. Ngày nay, pháp hành thién 
được chấp nhận như có một ảnh hưởng lớn để trị liệu tâm 
thần, và được nhiều chuyên gia về sức khỏe tâm thần sử 
dụng, để giúp làm thư giãn, vượt qua những ám ảnh và 
mang đến tỉnh thức cho chính mình. Sự hiểu biết thâm sâu 
của Đức Phật về tâm ý chúng sinh đang giúp rất nhiều cho 
con người hôm nay cũng giống như đã từng giúp cho con 
người thời xưa. 


(Trích “Good Question, Good Answer”) 


Pháp thi thang moi thi 
Sabbadanam dhammadanam jinati 


SACH AN TONG 


KHONG BAN 


